Thuận theo tự nhiên 








Thuận theo tự nhiên 





Thuận 
Theo 
Tự 
Nhiên 





Thuận theo tự nhiên 








Thuận theo tự nhiên 


LỜI GIỚI THIỆU 
CỦA TÁC GIÁ BẠCH MÃ 





Vì sao đại chúng trong thế gian này vui thì ít khổ lại 
nhiều? thái bình thì ít chiến tranh lại nhiều? an định thì 
ít động loạn lại nhiều? hòa thuận thì ít mâu thuẫn lại 
nhiều? thanh thản thì íf phiền não lại nhiều?.... phải 
chăng chúng ta đã sống sai? nhân sinh quan, vũ trụ 
quan... đều có vấn đề?, nếu chúng ta đã sống đúng, đã 
nhìn nhận mọi thứ đúng rồi... thì tại sao lại còn có khổ, 
còn có chiến tranh, còn có động loạn, còn có mâu 
thuẫn..., và còn có phiền não?... 

Nếu dám nhìn nhận thẳng thắn thì tất nhiên chúng ta 
sẽ khẳng định được rằng: "rõ ràng là có sai ở trong cách 
nhì, cách sống... của chúng ta đối với vũ trụ nhân 
sinh...” vấn đề còn lại là sai thì sai ở chỗ nào?, cách khắc 
phục nó ra sao? liệu có cơ hội để cho tất cả chúng ta 
nhìn nhận lại tốt hơn không?.., từ đó có được lối sống 
tốt hơn không?..... 

Trong lòng Bạch Mã cũng như toàn thể Quý VỊ... ai gi 
cũng đều muốn được thấu đạt, tường tận, thông tỏ... hết 
mọi sự trong vũ trụ nhân sinh... này, để làm gì? đương 
nhiên là để mong bản thân luôn được vui vẻ, mọi người 
hòa thuận,.... đó cũng là nền tảng để xã hội an định, thế 


giới thái bình,..... 


Thuận theo tự nhiên 





Nếu không có sự chia sẻ thì cũng sẽ không có sự kết 
nối... nếu không có sự kết nối thì giữa chúng ta không 
thể hiểu nhau, không thể hòa thuận với nhau được... . 
Chính vì vậy Bạch Mã xin phép được chia sẻ với Quý VỊ 
những gì mà Bạch Mã đã đúc kết lại trong tư duy của 
mình, mong rằng tất cả chúng ta đều góp được chút sức 
mọn để đóng góp, lan tỏa những nhận thức tốt đẹp, 
chân chánh, tràn đầy yêu thương... cho sự an định nhân 
tâm và hài hòa trong xã hội, giúp cho thế gian thêm 
phần bình yên, tịnh lạc...... 





Thuận theo tự nhiên 


LỜI NÓI ĐẦU 





Thuận theo tự nhiên là một sự uyển chuyển tối cao 
của tâm tính, có thể dẹp bỏ mọi loại phiền não, tập khí... 
cũng như tư lợi cá nhân... để đối nhân, xử thế, tiếp vật... 
. Khi đạt đến vô tâm, vô tướng... thì không còn gây ra 
mâu thuẫn, bất hòa... với người hay vạn vật xung 
quanh... nữa, người giác ngộ, đắc đạo... ấy chắc chắn 
thuận theo tự nhiên một cách viên mãn, thông tỏ.,..... 

Tự nhiên là tính chất bất biến của vạn pháp, dù vạn 
pháp có biến đổi ra sao thì tính tự nhiên vẫn tồn tại ở 
trong nó, chính vì vậy mọi sự việc trong đời sống muốn 
được hanh thông thì phải nhìn ra được tính tự nhiên 
nằm ở chỗ nào? thuận theo nó mà hành sự thì muôn 
việc sẽ được suôn sẻ nhất, chí ít thì trong tâm cũng đã có 
được sự an vui, tự tại... bởi tính tự nhiên ấy nó cũng 
chứa đựng đạo lí của nhân sinh, của trời đất vạn vật, và 
của sự giác ngộ giải thoát... rồi. 

Ai ai cũng mong muốn có được một cuộc sống nhẹ 
nhàng... nhưng lại cố gắng quá sức bởi lòng tham... 
vượt quá nhu cầu cần thiết... đó chính là không hiểu về 
tự nhiên, là đi ngược lại với tính tự nhiên trong muôn 
việc.... cũng chính là đi ngược lại với cái đạo làm người... 
dẫn đến việc không thể câu thông được với trời đất vạn 
vật... để được trường tồn... không thể giác ngộ giải 


thoát... để được an vui, tự tại.,..... 


Thuận theo tự nhiên 





Chính vì vậy, làm người... muốn được an vui, thành 
gia... muốn được hạnh phúc, lập nghiệp... muốn được 
vững mạnh, dựng nước... muốn được trường tồn,... cho 
đến cả nhân loại muốn được thái bình, tu thân muốn 
được giải thoát... thì đương nhiên hết thảy người... phải 
hiểu “đạo tự nhiên”... sau đó là “ngộ đạo tự nhiên”..., 
cuối cùng là “đắc đạo tự nhiên”,.... Muốn hiểu thì phải 
biết 'khiêm hạ lắng nghe" người có trí tuệ, có đức hạnh 
giảng dạy, chỉ bảo... cho, đừng nghĩ rằng cái gì mình 
cũng đúng, bản thân đã vẹn toàn..., đó là sự kiêu mạn... 
. Muốn ngộ được đạo tự nhiên... thì phải biết tĩnh tâm, 
lắng đọng, im lặng... để cảm nhận, thể hội, câu thông... 
với muôn loài vạn vật, với trời đất quỷ thần..., khi đã đủ 
lòng thành kính tự khắc sẽ ngộ, lòng thành kính càng 
lớn thì cái ngộ sẽ càng sâu sắc, thông tỏ... Và muốn 
đắc đạo tự nhiên thì phải buông xả được sự cứng nhắc, 
bảo thủ, cùng những nhận thức, tư tưởng nông cạn, hẹp 
hòi, ích kỉ, tư lợi, phiền não... nơi bản thân... buông xả 
đến mức không còn một niệm tâm sanh khởi thì chân 
tánh tịch tịnh... trong mỗi con người, vạn vật... hiện 
tiền.... sống với chân tánh ấy thường xuyên không rời... 
thì đó chính là đắc rồi vậy, bản thân sẽ tùy thuận tự 
nhiên mà chẳng còn chút kháng cự, hoài nghỉ... nào, 
giống như chiếc lá trôi sông, ung dung tận hưởng sự tự 
tại mà vẫn được ởi tới tận cùng,... ! 


Thuán theo tự nhiên 








Thuận theo tự nhiên 





“Ánh nắng chiếu lên, vạn vật đã sáng tỏ và bắt đầu 
hoạt động... chim bay ra khỏi tổ ấm, ong đi lấy nhụy 
hog, khỉ nhảy nhót lấy những trái chín trên cành, con 
người thì cầm cuốc ra đồng,.... Bên dưới ánh nắng ấy là 
màn đêm, thế nhưng dòng sông vẫn chảy mãi, đứa trẻ 
vẫn đang lớn, cái cây cũng đang lọc khí đám mây lúc 
trước còn hiện hữu giờ đây đã trở thành giọt mưa, tách 
trà... hình hài vạn vật luôn biến chuyển không ngừng 
nghỉ... vạn duyên tụ hợp rồi lại biến hóa vô cùng vô 
tận.... Tuy không thể ngăn cản sự vô thường ấy nhưng 
lại có thể tự tại trên nó, hiểu về nó, sống cùng nó mà 
không phiền không lụy, không ưu không sầu... đó là vô 
ngã trên sự vô thường..., là tùy duyên mà bất biến..., là 
thuận theo tự nhiên để trở về với sự thanh khiết của 
cảnh tướng và tâm tánh... nơi mỗi chúng sinh, vạn 
vật... "l 





Thuận theo tự nhiên 





CHƯƠNG †: 
AI ĐÃ THUẦN THEO TỰ NHIÊN? 


Người xưa nói: “Biết được tự nhiên mới có thể tùy kì 
tự nhiên”, tức là "phải hiểu về tự nhiên thì mới có thể 
thuận theo tự nhiên”... hiểu về tự nhiên, thuận theo tự 
nhiên thì chính là người giác ngộ.... người giác ngộ thì 
được tự tại, an vui,.... Ngược lại người không hiểu về tự 
nhiên thì không thuận được tự nhiên, đương nhiên là 
người mê muội, ắt đi ngược lại tự nhiên, phá hoại tự 
nhiên... người mê muội... thì luôn cảm thọ sự khổ đau, 
phiền não, hỗn loạn... do chính mình tạo ra,.... 

- Tục ngữ có câu: "Cố ý trồng hoa hoa chẳng nở, 
vô tình cắm liễu liễu xanh um,,.... Nghĩa là thứ 
quá cưỡng cầu thì nó lại mất đi, giống như cát 
trong lòng bàn tay vậy, nắm càng chặt cát chảy 
càng nhanh,..... Suy cho cùng cội nguồn của 
những phiền não trong tâm đều giống nhau, là 
không muốn thuận theo tự nhiên, không muốn 
chấp nhận sự an bài, sắp xếp... của trời đất,..... 

- Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử giảng: “Người 
thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận 
theo Đạo, Đạo thuận theo tự nhiên,.... Tự nhiên 
chính là thế giới tồn tại khách quan và những quy 


Thuận theo tự nhiên 





luật bất biến sinh ra từ đó,.... Đạo thuận theo tự 
nhiên chính là khi hành sự cần thuận theo quy 
luật tự nhiên.... đừng để tư tâm, phiền não... của 
cá nhân xen lẫn vào,.... 

Phật dạy: “thuận theo tự nhiên mới là cảnh giới 
cao nhất của trí tuệ, không nên cưỡng cầu để khổ 
hơn,..., nghĩa là vì cưỡng cầu trong lời nói hay 
hành vi... của chúng sinh... mà sinh ra khổ đau,.... 
Nếu hiểu được việc thuận tự nhiên, không cưỡng 
cầu... nữa thì con người cũng sẽ hiểu được vạn sự 
tùy duyên, duyên đến thì đón nhận duyên đi thì 
buông xả,... ắt không còn các sự khổ nữa,.... 


Gia Cát Lượng... cũng có câu: “trời nắng đi cày, 
trời mưa đọc sách... nghĩa rộng lớn ở trong đó là 
phàm làm người.. thì phải hiểu được thiên ý, 
thuận theo thiên ý... thì bất kể lúc nào mọi sự... 
cũng có hướng giải quyết tốt đẹp mà không trở 
nên vô ích,..... 


Thuận theo tự nhiên 





Tóm lại: người giác ngộ là người hiểu về tự nhiên..., 
người đắc đạo là người thuận được tự nhiên,...". “Ngộ... 
có nhiều... tầng thứ cho nên hiểu về tự nhiên... cũng có 
nhiều mức độ,..., đắc... cũng có nhiều cảnh giới... cho nên 
thuận theo tự nhiên... cũng có nhiều cấp bậc..." nói một 
cách khác là: “ngộ viên mãn thì hiểu viên mãn, đắc viên 
mãn thì thuận viên mãn',..... 





Thuận theo tự nhiên 


CHƯƠNG 2: 
TỰ NHIÊN LÀ GÌ? 





A: Khái niệm về tự nhiên: 

Tự nhiên vốn chẳng thể khái niệm được, nếu khái 
niệm được thì nó chỉ là tưởng thức... hạn hẹp.... chẳng 
phải là tự nhiên thuần túy, mênh mông... nữa, tuy nhiên 
vẫn buộc phải lập ra một số khái niệm cụ thể nào đó để 
hàng hậu học... chưa có được sự giác ngộ hiểu được, 
làm phương tiện để dẫn nhập họ hướng đến sự thông 
tỏ... vậy nên chúng ta có thể khái niệm về tự nhiên một 
cách tương đối như sau: 

: Tự nhiên là tất cả thế giới, tất cả vũ trụ.... bao 

gồm thứ hữu hình, hữu vi... và vô hình, vô ví... 
: Tự nhiên là bản chất của vấn đè, bản chất của 
mọi sự việc, hiện tượng... sinh ra trong đời sống... . 

- Tự nhiên là những quy luật bất biến, những 
đạo lí chân tí.. của vũ trụ nhân sinh, của muôn 
loài vạn vật,.... 

- Tự nhiên là dòng chảy của trí tuệ, của từ bị, 

của sự sống, của sự an lạc, thanh tịnh, và sáng 
suốt,..... 


Thuận theo tự nhiên 





- Tự nhiên là nền tảng của sự thường hằng, 
trường tồn, bất sinh bất diệt.. ở bên trong vạn 
pháp vô thường,..... 

- Tự nhiên là nguồn gốc của vạn pháp, là chân 
tâm, tự tánh... nơi mỗi chúng sinh... cũng đồng 


thời là bản nguyên, bản thể... của vũ trụ,..... 





Thuận theo tự nhiên 





B: Bản chất của tự nhiên: 

Tự nhiên có vô lượng bản chất... bởi tự nhiên là một 
thể thống nhất... không hề có danh giới nào để định 
nghĩa về nó cỏ... tuy nhiên vẫn có thể nêu ra một số 
khái niệm tương đối để chúng ta hiểu được như squ: 


1: Bản chất thường hằng: 

Vạn pháp nhìn bên ngoài tuy vô thường, sinh diệt... 
nhưng bên trong nó lại không phải như vậy, nó không 
hề vô thường lại càng không hề sinh diệt... mà nó vẫn 
có tính chất thường hằng, bất sanh bất diệt.. ở bên 
trong, đó là tính tự nhiên của vạn pháp,.... Giả như: 

- Đám mây trên trời nó đang di chuyển đây, 
nhưng một lát sau nó lại biến thành những hạt 
mưa, khi rơi xuống đất nó lại lưu chuyển trong 
thân cây, trong dòng sông, trong cả bát cạnh 
đang nấu,... tuy là hình dạng thay đổi nhưng 
chất nước của nó thì không thay đổi, chỉ là nó 
chuyển hóa sang một hình dạng khác, vị trí khác, 
nhiệm vụ khác... mà thôi,.... sau này nó có thể lại 
trở lại bầu trời và hình thành ra một đám mây 
khác,..... 

- Lời Phật... giáo hóa cho chúng sinh là sự từ bị 
và trí tuệ..., người sau nghe và giác ngộ, tới nhiều 
đời con cháu sự từ bị và trí huệ đó vẫn lan 


Thuận theo tự nhiên 





truyền,... — đó là chất Phật... trong mỗi chúng sinh 
vẫn còn đây, là Phật... vẫn đang sống, đang hiển 
hiện đây..., chỉ là ai là người khám phá ra nó ít, di 
là người khám phá ra nó nhiều hơn, và cho đến 
khi được viên mãn như Phật?,.... 


Vô thường chỉ là một loại tính chất, một loại hiện 
tượng... của bản chất thường hằng của tự nhiên, ngoài 
tính vô thường là tính biến đổi, tính bảo toàn, tính bù 
đắp,..... 


Tính biến đổi đó là sự chuyển hóa qua lại 
trong vạn vật... để duy trì sự tồn tại, tuần hoàn..., 
nếu thứ này mất đi thì sẽ có thứ khác sinh ra thay 
thế nhằm đảm bảo trật tự trong đại tự nhiên,..... 

lính bảo toàn: là bảo toàn giữa nguyên nhân 
và kết quả của sự sinh diệt, nhân quả..., cũng như 
quá trình chuyển hóa, biến đổi,.. để bất kì thứ gì 
trong vũ trụ vạn vật, trong đại tự nhiên... đều có 
vai trò, nhiệm vụ, tác dụng... riêng của nó một khi 
nó hiện hữu..., không để thứ gì trở nên vô ngHĩa... 
82 TT 

Tính bù đắp: Lão tử nói: “đạo trời lấy chỗ dư bù 
chỗ thiếu..." Phật dạy: "yêu thương giúp đỡ chúng 
sinh...” Tục ngữ có câu Tlá lành đùm lá rách...” 


Thuận theo tự nhiên 





Trong thiên nhiên thì "nước... chảy về chỗ trũng..." 


— hết thảy đều nói đến tính bù đắp nòy,.... 





Thuận theo tự nhiên 





2: Bản chất uyển chuyển: 

Ví như nước ở trong thiên nhiên, nếu nó chảy từ trên 
cao xuống thì sẽ gặp rất nhiều trướng ngại vật như đất, 
đá, cây cối..., tuy nhiên nó chảy tới đâu sẽ khéo léo chạy 
vòng qua các trướng ngại vật đó mà chảy tiếp chứ 
không dừng lại... đến khi ra tới biển khơi thì hội tụ ở đó 
để bắt đầu cho một hành trình khác... đó chính là sự 
mềm dẻo, uyển chuyển... của nước...... 

Nếu dùng con mắt của người giác ngộ... mà quán xét 
kĩ càng thì không những nước mà đất, gió, lửa... hay bất 
kể thứ gì trong vũ trụ vạn vật, trong đại tự nhiên... cũng 
đều có sự mềm dẻo, và uyển chuyển đó..., vì sao lại thế 
được? vì vạn vật tuy có tướng nhưng vốn vô tướng, vô 
thường..., trước mắt thấy như cứng nhắc, không đổi.. 
đó, nhưng bên trong thì không có trướng ngại... chỗ này 
nhà Phật nói là “chúng sinh có tự tánh, vạn vật có pháp 
tánh, tự tánh và pháp tánh tuy hai mà một, là đồng 
nhau”, còn thể xác, sắc tướng... của muôn loài vạn vật... 
bên ngoài chỉ là sự biến hóa... giả tạm.... là một phần, 
một mắt sích... của quá trình hoàn thiện... trong đại tự 
nhiên, rồi đến một lúc nào đó hết thảy lại trở về với 
nguồi cội, với tự tánh, pháp tánh, niết bàn, bản thể của 
vũ trụ,.... giống như những đám mây sẽ tan đi và trả lại 
bầu trời xanh ngắi,..... 


Thuận theo tự nhiên 





© 





3: Bản chất trong sáng: 

Khổng Tử nói: “nhân chỉ sơ tính bản thiện"... nghĩa là 
phàm làm người... thì vốn bản thiện..., thiện ở đây không 
phải là thiện của thiện ác, đúng sai, chánh tà... mà là 
bản tâm trong sáng, thanh tịnh... không có phiền não,... 
. Thiện của thiện ác, đúng sai, chánh tà... kia đều là 
phiền não, “bản chất trong sáng thì không có phiền 
não...” Suy rộng ra thì không những con người mà hết 
thảy muôn loài, vạn vật... trong đại tự nhiên đều trong 
sáng, thanh tịnh... như vậy cả, “chỉ là còn u mê, chấp 
niệm..." nên bản chất trong sáng ấy trong vô minh, bất 
giác... mà tạm quên di, giác sáng lại thì lập tức khôi phục 
lại sự trong sáng và thanh tịnh.... Tự tánh, niết bàn, bản 


Thuận theo tự nhiên 





thiện... chỉ là những từ ngữ để miêu tả cho bản chất 
trong sáng ấy... 

Bản chất trong sáng trùm khắp thái hư, trùm khắp 
không gian vô tận... nó vô hình, vô tướng, vô niệm, vô 
tưởng.... một thể tánh... nhận ra được điều đó thì là giác 
ngộ, là tâm đồng với thái hư... lượng cũng châu sa 
giới,.... hay nói cách khác có trí huệ thì có từ bi..., có từ bi 
thì có trí huệ,..., trí huệ vô lượng thì từ bi vô lượng..., từ bị 
vô lượng thì trí huệ vô lượng,.... 'trí huệ vô lượng, từ bi 
vô lượng... cũng chính là bản chất trong sáng,... ”. 





Thuận theo tự nhiên 





4: Bản chất năng sanh: 

Lục Tổ Huệ Năng của nhà Phật có nói: 'không ngờ tự 
tánh.. năng sanh vạn pháp..., tuy năng sanh, năng 
biến... nhưng lại thanh tịnh, trong sáng..., cái năng sanh, 
năng biến... chỉ là một sự tác ý có chủ đích để làm cho 
nhân quả cân bằng, trời đất ổn định, duyên khởi hữu 
ích, vạn vật bình hòa..., bù đắp lại cho sự mất mát, thiếu 
hụt, hỗn loạn... trong đại tự nhiên,..... 

Giả như: khi chúng ta bị bệnh thì phát minh ra thuốc, 
vacxin... để chữa bệnh, dòng sông cắt qua thì xây thêm 
một cây cầu để người dân qua lại, làng xa nguồn nước 
thì đào giếng hoặc lắp ống dẫn nước từ suối về,... — đó 
chính là vạn pháp năng sanh, thường sanh... để phục vụ 
đời sống con người,.... suy rộng ra thì khắp thủy vũ trụ... 
đều có cái năng sanh tương tự để mọi thứ được trở nên 
hoàn thiện, viên mãn,.... 

Điểm khác biệt là giữa cái năng sanh của chúng sinh 
vạn vật... và Phật, Tổ... là “tưởng thức năng sanh? hay tự 
tánh năng sanh? tưởng thức năng sanh thì làm hoàn 
thiện, viên mãn... trong phạm vi nhỏ, thô thiển..., còn tự 
tánh năng sanh là làm hoàn thiện, viên mãn... trong 
phạm vi vô hạn, vi tế... trong đại tự nhiên,.... Giả như: 
Phật... trong cối nước tịnh lạc... nào đó quán thấy một 
cõi nước chúng sinh không có giáo pháp thì phát tâm 
sanh ra ở đó để giáo hóa... để hoàn thiện, viên mãn... 
cho cõi nước ấy.... đó là phạm vi rộng lớn vô cùng trong 
đại vũ trụ,... để hoàn thiện, viên mến... cho đại vũ trụ,..... 


Thuận theo tự nhiên 





Cái năng sanh vạn pháp... của tự tánh cũng hàm 
chứa cả những sự việc bé nhỏ, bởi cái bé nhỏ đó cũng 
nằm trong sự rộng lớn, miễn là khi làm trong tâm trong 
sáng, thanh tịnh... thì không có tâm phân biệt, phiền 
não... Ở trong đó,.... lại chính ở những sự việc bé nhỏ mà 
người giác ngộ làm lại toát ra cái rộng lớn, siêu xuất..., 
như Phật... đi khất thực bằng chân trần,.... một hình ảnh 
bé nhỏ nhưng hàm chứa được cái vô cùng ở trong đó... 





Thuận theo tự nhiên 





5: Bản chất biến hóa: 

Có hai... loại bản chất biến hóa của tự nhiên là Thể 
Tánh... biến hóa, và Thể Tướng... biến hóa: 
*.. Thể tánh (tự tánh...) biến hóa: 


Tướng biến hóa thì có thể hiểu, nhưng tánh 
biến hóa thì hiểu thế nào được? Xưa nay chúng 
ta chỉ nghe sự thường hằng, bất biến của thể 
tánh, tự tánh... nhưng kì thực là nó có sự biến 
hóa, thậm chí sự biến hóa của nó không thể 
mường tượng được,..... 

Giả như: khi một vị Phật... thành Phật... rồi, họ 
có thể hóa hiện cùng một thời điểm ra trăm 
ngàn... vị Phật... khác, mỗi vị lại đi giáo hóa một 
phương,... (giống như ở trong trạng thái thiền 
định sâu... cái thấy, biết... của tự tánh trong đầu 
chúng ta đây nó tự nhân lên hai, ba... cho tới vô 
lượng, trùm khắp thái hư, không có giới hạn... 
thấy, biết... là đồng thời, là tức thì, là vô biên... . 
Hay như trong bộ phm Tây Du Kí - Tôn Ngộ 
Không ẩn dụ cho tự tánh..., khi cần thiết... cũng tự 
biến hiện ra trăm ngàn.. Tôn Ngộ Không 
KHENG so a 

Trong các tôn giáo lớn chúng ta thường nghe 
đến khái niệm như cõi cực lạc, cõi thiên đàng,... — 
đó chính là sự biến hóa của thể tánh, nguyện 
lực.. của các bậc đã đắc đạo, giải thoát... biến 


Thuận theo tự nhiên 





hiện ra,.... đó là lớp ảo ảnh thứ nhất, ban đầu, sơ 
khai, tỉnh khiết, trong sáng... của tự nhiên,... (gọi 
là pháp giới tứ thánh (Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ 
lát, Phật..), sau đó cùng với sự bất giác, vô 


mình... mà tạo ra lục đạo luân hồi trong khắp vũ 
trụ... (Trời, Người, Atula, Nga Quỷ, Địa Ngục, Súc 
Sinh...),...). 





Thuận theo tự nhiên 





*.. Thể tướng (pháp tánh...) biến hóa: 

- Tự nhiên... hóa hiện mọi thứ nhưng không phải 
mọi thứ đó nó cứ giữ yên hình dạng, kích thước, 
đặc tính..., vĩnh viễn không bao giờ biến đổi,..., mà 
trên từng sắc na nó đang có sự biến đổi,.... Từng 
hạt vi trần (hạt vật chất nhỏ nhất, tức họt cực vi 
sắc, cực vi chỉ vi, hay hạt của Chúa, khoa học gọi 
là vi trung tử,...) cấu tạo nên tất cả, mỗi lúc nó lại 
có hướng ởi riêng của nó, lúc nó cùng với vô 
lượng hạt vi trần khác cầu tạo nên hình tướng 
này lúc sau nó lại ở chỗ khác rồi, giống như con 
người chết đi thì thể xác tan rã vào tứ đại (đất, 
nước, gió, lửa...) rồi lại chuyển hóa sang thân cây, 
cỏ... vào thân động vật khác, vào thân người 
khác... thậm chí nó biến mất khỏi cỗi nước này 
mà nhảy sang cõi nước khác chẳng cố định,... 
(giống như Khoa Học Trung Quốc đã chứng minh 
được sự dịch chuyển tức thời của hạt lượng 
tử....),... tùy nhân duyên... trong đại tự nhiên mà 
biến đổi, biến hóa,.... 

- Thể tướng biến hóa chính là sự biến hóa trong 
lục đạo luân hồi... của sắc tướng thô thiển hơn..., 
nó là lớp do ảnh thứ húu, thứ ba, thứ N... được 
biến hóa ra trong đại tự nhiên,.... Càng những 


Thuận theo tự nhiên 





lớp sâu hơn thì lại càng động loạn, càng bất giác, 
càng mê mờ..... cũng chính là chúng sinh càng vô 
minh, khổ đau,..... 


* 

Trong hai... loại biến hóa thì thể tánh biến hóa giữ vai 
trò quan trọng, gốc dễ, nguồn cội... "chữ tướng... luôn 
đứng sau chữ tánh.... giống như con cái... luôn đứng sau 
bố mẹ.... đại địa luôn ở phía dưới bầu trời... chúng sinh 
luôn đứng dưới Phật, Bồ Tát... hay kẻ phàm phu luôn 
đứng dưới bậc Quân Tử... vậy,.."” Cho nên, con đường 
của sự trở về với ngồn cội, bản thể... là sự vô minh thì 
phải hướng đến sự giác ngộ, sự giác ngộ phải hướng 
đến tự giải thoát, phá bỏ đi các lớp ảo ảnh mơ mộng, 
các lớp tưởng thức biến hóa,... trong đại tự nhiên, và 
trong mỗi chúng sinh, vạn vật... — chỉ có như vậy mới có 
thể thoát khỏi sự khổ di của việc luân hồi, sinh diệt, khổ 
đau,..., chứng nhập niết bàn (sự tự tại, giải thoát... trong 
đại tự nhiên),..... 


Thuận theo tự nhiên 








Thuận theo tự nhiên 





C- Quy luật của tự nhiên: 

Tự nhiên cũng có vô lượng quy luật ở trong nó, cũng 
không hề có danh giới giữa các quy luật bởi nó là một 
sự thống nhất... tuy nhiên chúng ta vẫn có thể đưa ra 
một số khái niệm tương đối để hiểu được như squ: 


1: Quy luật vô thường: 

Vô thường là sự biến đổi hình tướng, trạng thái... của 
muôn loài, vạn vật... trong đạt tự nhiên,..., vô thường 
dựa trên nghiệp lực, nguyện lực... của chúng sinh... mà 
biến đổi, luân chuyển... chứ không phải vô thường mang 
ý nghĩa là không có bất kì thứ gì tồn tại cả, hay nó chỉ 
tồn tại trong thời gian ngắn thôi.. — đó là nghĩa vô 
thường nông cạn,.... Ý nghĩa của vô thường thâm sâu... 
lại là “vạn vật... đều trường tồn và không mất äi”.., chỉ là 
nó luôn luôn phải thay đổi trên từng sắc na để phù hợp 
với những quy luật khác của tự nhiên... . 

Giả như: 

- Khi con người... chúng ta chết di... thì cái chết 
đó có phải là sự kết thúc vĩnh viễn hay không?, 
nếu kết thúc vĩnh viễn thì phiền não, thói quen 
cũ... đi về đâu? tại sao khi mới sinh ra trẻ con lại 
có những thứ đó? mỗi đứa lại mỗi khác?... — nhà 
Phật... nói đó là sự luân hồi, chuyển kiếp... mà 
mang theo,..., là sự tiếp nối, biến đổi... trong lục 
đạo luân hồi,... Chừng nào gặp được pháp giải 


Thuận theo tự nhiên 





thoát thì giác ngộ, tu hành... để la bỏ đi những 
phiền não, tập khí.. ấy mà được giỏi thoát... “giải 
thoát... cũng có nghĩa là trở về với sự trường tồn, 
không mất đi, không tan hoại.. của tự tánh, bản 
thể... ở bên trong chúng sinh, vạn vật... ” 

Một cái cây mọc ra từ lòng đất, nó cho ra các 
quả ngọt thì chim, sóc... tới lấy ăn mà lớn lên... 
cho nên chính thân xác của chịm, sóc... cũng có 
một phần của cái cây đó tồn tại bên trong rồi, khi 
chim, sóc... chết thì nó thân xác nó lại tan hoại 
vào đất, cái cây khác lại lấy chất đất mà lớn lên..., 
đó là muôn loài và vạn vật... có sự chuyển hóa... 
qua lại về thân tướng... cho nhau... tiếp nối 
nghiệp duyên... với nhau... tồn tại trong nhau... 
nhưng tự tánh, pháp tánh... thì lại riêng biệt, tánh 
của di thì tự người đó, vật ấó... thấy, biết... người 
khác, vật khác... không thấy, biết... thay cho mình 
được..... 


Tóm lại: "sắc tướng... là vĩnh hằng trên sự vô thường, 
biến đổi..., còn tự tánh... là vĩnh hằng trên sự thấy, biết... 
thanh tịnh,.... Nhà thiền có câu "ánh không động, 
tướng cũng không động”... chính là nói đến sự vĩnh 
hằng này, nếu giác ngộ được, nhận ra được... thì tự tại 


Thuận theo tự nhiên 





trên sắc tướng... mà không còn ngăn ngại, khổ đau... — 
đó chính là thuận theo tự nhiên được rồi vậy,..... Nếu 
tâm lượng là bao trùm thái hư, vạn vật... thì đương 
nhiên là không còn sợ sự thay đổi vô thường... đó nữa, 
sẽ không còn cảm giác sợ tan hoại, sợ chết đi... mà là 
cho dù nó biến đổi kiểu gì thì vẫn nhận thấy thân tâm 
mình là nó... (nhà Phật nói là thân tướng cũng rộng lớn 
như tâm tánh... vậy, thay thân chỉ như thay áo, mà cái 
áo nào chẳng phải của mình, có gì mà phải sợ hãi, lo 
lắng... nữa),..... 





Thuận theo tự nhiên 





2: Quy luật nhân quả: 

“Bất kể một sự vật, hiện tượng... nào trong đại tự 
nhiên... hiện bày ra... đều có nhân — duyên — quả gọi tắt 
là nhân quả,.... Nhân thì đã có từ trước, hiện tại đây là 
duyên đang diễn biến, quỏ thì sẽ ở tương lai, ở phía 
IfAP (2/207 

Giả như: 

- 1a đã sinh ra thành một em bé từ 30 năm 
trước, ta đang sống đây là một nhân duyên cùng 
với vô số các duyên xung quanh khác mới được 
tồn tại... rồi 30 năm sau thì chuẩn bị đón nhận 
cái chết bất cứ lúc nào,..... 

- Một tảng đá lớn... đã được vo tròn, gộp lại, 
hình thành... từ vài triệu... năm về trước, nay nó 
vẫn nằm im đây... vài triệu... năm sau... nó cũng 
sẽ đối diện với sự bào mòn, tan rã,..... 

- Một ý nghĩ, thói quen... tà vạy... khởi sinh từ khi 
nào... mà nay trong đầu ta vẫn luôn dấy khởi? 
hành vi vẫn không thể kiểm soát... đây? chừng 
nào nó mới chấm dứt?,..... 


Nhân — duyên — quả hiểu là đã diễn ra trong một 
khoảng thời gian rất lâu không tính đếm được... phải 
chờ đúng duyên, đúng lúc... mới có thể kết thúc một quá 
trình, một chu kì.. cũng được. Nhân - duyên — quả hiểu 


Thuận theo tự nhiên 





là cũng có khi lại diễn ra trong những khoảng thời gian 
ngắn hơn, thậm chí nó có thể diễn ra trong một thời 
gian vô cùng ngẳn, chỉ trong một sắc na là kết thúc... 
CHỜ. NƯỚC... : 

- Ví như con người còn chưa được sinh ra, mới 
trong bào thai mà đã chết rồi, còn chưa kịp hiện 
diện trên đời một giây phút nào nữa,..... 

- Tảng đá mới được hình thành... liền có động 
đất, núi lửa, bão lũ... mà tan vụn ra,.... không thể 
tồn tại cả triệu... năm như những tảng đá khác...... 

- Khi một người có sự giác ngộ, thường sống 
trong tánh giác... thì nệm chưa khởi đã bị sức 
giác làm cho tiêu tan... Lục Tổ Huệ Năng có nói 
'không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm”, trong tâm 
có giác thì niệm niệm... đều sẽ ở chỗ không còn 
giá trị, giống như không có nó rồi vậy, còn khi bất 
giác thì thiên hà đại địa, phiền não vọng tưởng... 
đều từ đó có ra,..... 


Đúng ra là tất cả mọi nhân — duyên — quả đều diễn ra 
ngắn ngủi trong một sắc na thôi, ngắn tới mức có thể 
nói nhân — duyên - quả diễn ra đồng thời với nhau, 
nhưng đó là cái nhìn của Phật, của các bậc đại Bồ Tát... 
(như cái thân này tồn tại 60... năm thì chết nhưng thực 
ra bên trong cái thân mỗi sắc na đều có sự biến đổi vô 


Thuận theo tự nhiên 





thường, không cố định, tế bào non sinh ra, tế bào già lại 
biến mất... quá trình sinh diệt thô thiển của một thân 
nhưng hàm chứa vô lượng vô biên quá trình sinh diệt vi 
tế ở bên trong, chúng sinh và vạn vật... đều như vậy, đó 
là cát nhìn của sự giác ngộ...)... chứ không phải cái nhìn 
của người phàm phu.... Nếu nói ngắn như vậy thì người 
phàm phu không thể hiểu được bởi họ còn dính tướng, 
chấp tướng... (như tôi đang sống đây mà, còn lâu tôi 
mới chết... thì làm sao nói cho họ thông hiểu được?..), 
mà phải nói nhân — duyên — quả diễn ra trong thời gian 
lâu hơn cho tới sự vô lượng, vô thủy.... Còn vị nào đã 
đạt tới sự giác ngộ của Phật, Bồ Tát... thì không còn tâm 
chấp tướng, chấp pháp... "thấy, biết... chỉ là thấy, biết..., 
trong tâm hoàn toàn thanh tịnh, không phiền não, niệm 
tưởng... nữa" thì thậm chí nói họ tự tại, an vui trên nhân 
quả, thấu hiểu nhân quả, bất diệt trên nhân quả sinh 
diệt... cũng được... cũng tức là vô ngã trên sự vô 
thường,”,..... 


Thuận theo tự nhiên 








3: Quy luật sinh diệt: 

Quy luật sinh diệt dựa trên nhân quả họa phước... 
của muôn loài, vạn vật... mà được quyết định, khi nào 
sinh ra? khi nào kết thúc?, khi sống, khi tồn tại... họa 
phước nhiều ít nặng nhẹ... phải gặp ra sao?... — hết thảy 
đều đã được trời đất... an bài... dựa trên chủng tử nghiệp 
thức... chung và riêng,.... Chúng sinh thì có sinh lão 
bệnh tử... vạn vật thì thành trụ hoại diệt,.., đó là quy 
trình chung được vận hành theo những quy luật nhất 


định trong đại tự nhiên,..... 


Thuận theo tự nhiên 





+ Quy luật vật lí âm dương: Nguồn gốc của âm 
dương... là sự bất giác của tự tánh, pháp tánh... mà hình 
thành ra muôn loài vạn vật, thiên hà đại đia..., hết thủy 
đều là âm dương cấu tạo nên.... âm dương là sự hài hòa 
giữa tánh và tướng, sinh và diệt, ẩn và hiện, có và 
không, thiện và ác, chánh và tà, đúng và sai, trên và 
dưới, xa và gần, cao và thấp... cùng hết thảy mọi thứ nhị 
biên khác có trong đại tự nhiên, đại vũ trụ... . 

Giả như mối quan hệ giữa gốc cây chìm xuống đất và 
thân cây trên mặt đất, âm dương phải cân bằng, tương 
đối... thì cây mới phát triển, tồn tại... nếu không hài hòa, 
gốc quá nhỏ thân quá lớn thì tự khắc đổ gãy,.... Cũng 
tương tự như móng nhà - thân nhà, chân núi — ngọn 
núi, chân cầu - thân cầu,... cùng tất cả mọi thiết kế, cấu 
tạo của tự nhiên hay nhân tạo... cũng đều phải có tính 
hài hòa, cân bằng... thì mới tồn tại được. Trong thiên 
nhiên thì có ban ngày — bạn đêm, trời nắng - trời mưa, 
mùa nóng — mùa lạnh,.... tất cả phải diễn ra thật hài 
hòa... thì muôn loài vạn vật... mới có thể có được một 
cuộc sống tốt nhất,... và nó phụ thuộc rất nhiều vào 
nghiệp chung của chúng sinh, vạn vật... trong cõi nước 
ấy, tinh cầu ấy,..... 


Thuận theo tự nhiên 








+ Quy luật ngũ hành tương sinh tương khắc: nếu lấy 
tự tánh, pháp tánh... làm gốc thì âm dương... chính là 
ngọn, nếu lấy âm dương... làm gốc thì bốn đại (đất, 
nước, gió, lửa... hay vạn vật...) chính là ngọn,... (như Lão 
Tử có nói: Khôngđự tánh, pháp tánh...) sinh một (số 1 là 
dấu gạch có hai đầu, là đại diện cho sự nhị biên, âm 
dương...), một sinh hai, hai sinh ba (hai, ba... chính là 
chúng sinh, phàm thánh...), ba... sinh vạn vật...). 

Dù là thân tướng người, muôn loài, vạn vật.. thì 
trong nó đều là do bốn đại hợp thành là Đất, Nước, Gió, 
Lửa.... bốn đại này kết hợp cùng với tánh linh... mà hình 
thành vô lượng, vô biên... cối nước chúng sinh, tinh cầu, 
thiên thể... Trên trái đất chúng ta, từ xa xưa con người... 
cũng đã tìm ra một quy luật tồn tại trong tự nhiên là 
ngũ hành tương sinh tương khắc... . 


Thuận theo tự nhiên 





*... Ngũ hành trong vạn vật: 

Người xưa... chia vạn vật.. ra năm... ngôi, là kim, 
mộc, thủy, hỏa, thổ... để dễ dàng hiểu về sự vận hành 
qua lại của vạn vật với nhau.... Giả như: kim (kim 
loại...) nóng chảy thì thành thủy (nước, chất lỏng...) gọi 
là kim sinh thủy,.... Có thủy thì mộc (cỏ cây...) mới phát 
triển... được... gọi là thủy sinh mộc.... Mộc mà nóng quá 
thì tự cháy... gọi là mộc sinh hỏa...(nhà Phật cũng có câu 
như cây sinh lửa, lửa cháy đốt cây”..). Khi qua sự cháy 
thì mọi thứ đều biến thành tro bụi... lại trở về với thổ 
(đất, đá...) gọi là hỏa sinh thổ.... Thổ (đất, đá...) trải qua 
quá trình dồn nén dưới áp suất, nhiệt độ, và có những 
phản ứng hóa học... nhất định thì lại biến thành các loại 
quặng (từ đó chế xuất được các loại kim loại khác 
nhau...) gọi là thổ sinh kim.... Đó là chu trình khép kín 
mà người xưa phát hiện ra,... ngũ hành tương sinh, 
tương thân... để tạo ra, để gần gũi... với nhau tuy nhiên 
nó cũng tương khắc, tương cụ.. để chế ngự, nể sợ... 
nhau,... như thủy chế ngự hỏa (lấy nước dập lửa... nên 
lửa nể sợ nước...), kim chế ngự mộc (đóng đinh... vào gỗ 
cố định nó... nên mộc nể sợ kim...). Chính vì những sự 
tuần hoàn khoa học đó mà trong mọi ngành nghề, sự 
sáng chế, sáng tạo... của con người đối với đời sống đều 
có thể áp dụng nó, cả trong phong thủy, xây dựng, kiến 
trúc, công nghệ,... đều có thể áp dụng,.... (Ví như chế 
tạo ra một chiếc xe máy... chẳng hạn, phỏi đủ tứ đại 
(đất, nước, gió, lửa...), hay đủ ngũ hành... thì nó mới 


Thuận theo tự nhiên 





hoạt động được, như phải có bugi đánh lửa (hỏa) để đốt 
cháy nhiên liệu (thủy), xe phải có khung, bánh xe, động 
cơ... bằng thép, sắt... để lắp giáp (thổ, kim, mộc), phỏi có 
buồng đốt có oxi thì nhiên liệu mới cháy, có ống xả xả 
khói ra... (gió)...),.... Và tất cả mọi thứ khác đều như vậy, 
ngay cả cái thân người này Phật... cũng dạy nó cấu tạo 
từ đất nước gió lửa.... muôn loài, vạn vật... có thứ gì nằm 
ngoài cấu tạo cơ bản đó đâu?..... 


*.. Ngũ hành trong thiên nhiên: 

"Càng mạnh thì càng yếu,.." - đạo lí này vô cùng 
rộng lớn, rộng tới mức bao trùm toàn bộ quy luật vận 
hành của vũ trụ vạn vật,..., chỉ phối toàn bộ các cỗi nước 
hữu vi, nhị biên, tương đối, sinh diệt,... Vạn vật trong 
đại vũ trụ... đều tương sinh tương khắc lẫn nhau, thứ gì 
càng tiêu diệt được nhiều thứ... thì chính nó lại bị bằng 
đó thứ khác tiêu diệt lại.. bất luận là mạnh yếu... ra 
sao,.... Giả như: 

- Trò chơi oẳn tù tì.. của trẻ con...: cái kéo tuy sắc 
nhưng thua cái búa, cái búa tuy mạnh nhưng thua tờ 
giấy, tờ giấy tuy to nhưng lại thua lại cái kéo,..... 

` Con hổ... tuy lớn nhưng lại thua con kiến... con 
kiến... lại thua con chỉm..., con chỉm... lại thua con hổ... 

n Lê dân, bá tánh... thua kẻ có quyền uy... kẻ có 
quyền uy... lại thua vua của cả nước..., vua của cả nước... 


Thuận theo tự nhiên 





lại phải nghe theo tiếng nói của lê dân, bá tánh... mới có 
thể trị an thiên hạ,.... 

- Chúng sinh, vạn vật... phải thuận theo đạo... để 
trường tồn... đạo... phải thuận theo tự nhiên... để hiển 
lộ..., tự nhiên... lại phải thuận theo chúng sinh, vạn vật... 
để sắp xếp, cứu giúp, hoàn thiện,.... 


Tương sinh tương khắc, âm dương biến đổi... chính là 
nằm ở những sự việc nhỏ bé đó cho đến lớn lao hơn,..., 
không thứ gì nằm ngoài quy luật tự nhiên đó cả,.... Vạn 
vật trong càn khôn... đều nằm trên một điểm của vòng 
tròn tương sinh trương khắc, âm dương biến đổi... ấy,... 
- đó cũng là nghĩa lí rộng lớn vô cùng vô tận... của cái 
gọi là luân hồi... . 

Có thể lĩnh hội được thâm ý của tạo hóa là phải bản 
lĩnh trong thâm tâm, kiên cường như một ngọn cỏ trước 
gió lớn, dù đứng yên đó một mình nhưng vẫn muốn 
sống, muốn phát triển và an hưởng sự tồn tại cho đến 
hết thọ mạng.... Làm người... có tự do hơn, không phải 
đứng một chỗ như cây cỏ thì phải hiểu thấu lẽ trời... 
không vì sự cô độc mà tung hoành làm Dộậy, tạo ác... 
“người giác ngộ chứng đạo... tâm địa như cục đất, khúc 
gỗ... chẳng hại ai, đó là biết thuận theo tự nhiên rồi 
Vậy,..... 


Thuán theo tự nhiên 








4: quy luật bù trừ: 

Âm dương hòa hợp, ngũ hành tuần hoàn... vốn là để 
muôn loài, vạn vật.. bù trừ cho nhau, giúp đỡ nhau 
cùng tồn tại, phát triển, duy trì... có dương thì có âm, có 
trời thì có đất, có nam thì có nữ, có mạnh thì có yếu, có 
cao thì có thấp, có xa thì có gần, có nặng thì có nhẹ, có 
thiện thì có ác, có chánh thì có tà, có có thì có không, có 
hiện thì có ẩn,.. —- hết thảy đều có một sự sắp đặt, 
chuyển hóa, bù trừ... hết sức tinh vi của tạo hóa, của đại 
tự nhiên,.... tỉnh vi đến mức độ “không có một hạt vật 
chất nhỏ nhất nào là không có ý nghĩa của sự tồn tại, 
xuất hiện... của nó”,.... Chỉ là vì sự mê mờ, ngu muội... 
nên không cảm nhận được voi trò, nhiệm vụ... của chính 
mình ở vị trí đó... mà thôi,.. . Cũng chính vì vậy mà 


Thuận theo tự nhiên 





người người... mâu thuẫn với nhau, nước nước... chiến 
tranh với nhqu,... — tạo ra các ác nghiệp cũng bởi vì 
không biết đến cái đạo của tự nhiên, không hiểu được tự 
nhiên... cho nên không thuận được tự nhiên,... không 
biết giúp đỡ nhau, san sẻ, bù đắp... cho nhau... để cùng 
tồn tại một cách tốt nhất,..... 





Thuận theo tự nhiên 





D: Tự nhiên nằm ở đâu? 

Tự nhiên nằm trong hết thảy vạn pháp, tự nhiên cũng 
nằm ở bên ngoài vạn pháp... ở trong vạn pháp thì tự 
nhiên mạng trách nhiệm cho sự hoàn thiện, vẹn toàn, 
viên mãn, viên dung..., ở ngoài vạn pháp tự nhiên mang 
ý nghĩa của sự giác ngộ, giải thoát, thanh tịnh, la khỏi 
vật dục...... 


1: tự nhiên nằm ở trong vạn pháp...: 
LẠ. o..- 


Vạn sự đến và đi đều là nhân duyên..., phúc, 
họa... đều do trời đất... sắp xếp, an bài... cũng 
chẳng phải cưỡng cầu,.... thuận theo tự nhiên 
là cách sống cũng là một sự lựa chọn của 
người trí huệ,..... 

Đức Phật dạy: "Trời an bài cho một người 
giàu sang hay nghèo hèn là dựa vào nghiệp lực 
người đó mang theo từ tiền kiếp, theo quy luật 
Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Hiểu được 
luật Trời rồi, con người sẽ có thể buông bỏ 
được truy cầu u mê vọng tưởng, an nhiên tự tại 
đi trọn kiếp nhân sinh”,..... 

Lão Tử nói: "Thiên đạo vô thân, thường dữ 
thiện nhân... nghĩa là đạo Trời không thiên vị 
bất kỳ ai thường chỉ giúp đỡ người thiện. 


Thuận theo tự nhiên 





Những bậc trí giả xưa nay đều không tranh 
giành vinh hoa phú quý, họ chỉ nhất mực tu 
dưỡng tâm địa thiện lương, vì Thiện ấy là ngọn 
nguồn của mọi vinh hoa phú quý,..... 

Người xưa cũng có nói: phong thủy lớn nhất 
đời người chính là thiện, thiện lớn nhất chính là 
thuận theo tự nhiên”... Bởi vậy “thuận theo tự 
nhiên là loại phúc lớn nhất, thiện lớn nhất thì 


phúc lớn nhất là lẽ đương nhiên rồi,.... 





Thuận theo tự nhiên 





*. Hiểu về vạn pháp: 


sức mạnh của vạn vật hay năng lượng bên 
trong của vạn vật đều do quy luật tự nhiên hay 
quy luật của tạo hóa... sinh ra, một tâm hồn có 
càng được an lạc hay không thì càng phải có cái 
trí hiểu về các quy luật ấy - và cách tốt nhất là 
phải hướng tâm tới một Đại Trí, một Đại Đạo, đó 
là phải “thuận theo tự nhiên”,..... 

Giả như: Trong nho giáo, theo Khổng Tử thì 
cái đức của một tâm hồn của một con người là 
nhân phẩm, là nhân cách.... Nhưng cái đức theo 
Lão Tử lại rộng lớn hơn là còn ở vạn vật,.... vạn 
vật thuận theo tự nhiên, thuận theo vũ trụ mà 
hình thành, mọi vật hễ có sự hiện diện đều có cái 
đức để tồn tại của nó mà tạo thành, hòn đá cũng 
có cái đức của nó, khi tan rã thì hòn đá biến 
thành nhiều hòn đá nhỏ khác, mỗi hòn đá nhỏ 
ấy có cái đức để tồn tại nhỏ hơn, cái cây biến 
thành nhiều khúc gỗ nhỏ thì mỗi khúc gỗ nhỏ có 
cái đức để tồn tại, để hiện diện nhỏ hơn... đức 
lớn thì khó tan hoại - đức nhỏ thì dễ tan hoại..., 
do vậy ông mới nói: “Cái đạo chỉ phối vạn vật”, 
chẳng riêng gì con người... . Cái tâm hồn của con 
người thì gọi là nhân đức, còn cái đức của vạn 
vật theo lão Tử có lẽ nên gọi là "vật đức”, sự 
chuyển hoá qua lại giữa vạn vật trong Phật Pháp 


Thuận theo tự nhiên 





gọi là nhân duyên, "đủ duyên thì hội tụ như có 
'đạo" gắn kết, và tạo ra 'vật đức”, hết duyên thì 
vật đức tan hoại, bị phá hủy..., nếu vật đức mà có 
ích thì như một thanh gươm quý như đang chứa 
Thần thức" bên trong, thần thức càng lớn thì 
càng khó xâm hại, thần thức càng nhỏ thì như 
con kiến con ruồi... càng dễ bị hủy hoại, cho đù 
nó có to lớn đến đâu,.... 

“Người còng có đức phải là người càng thuận 
theo đạo tự nhiên mà sống”, họ sẽ không can 
thiệp, áp đặt,.. mà chỉ muốn đóng vaúi trò như 
những tư vấn viên chân chính, nói cái lợi cái hại, 
cái sai cái đúng... như Phật, Chúa... răn dạy..., còn 
việc làm thế nào thì cứ để mọi người tự nhận 
thức và ý thức lấy, để họ tự chọn những gì họ 
cảm thấy vừa lòng là tốt nhất, đó chính là thuận 
theo tự nhiên,.... 

Tuy nhiên khi xã hội phát triển thì cái “theo tự 
nhiên" mất dần mà thay vào đó chỉ là sự máy 
móc, những tư tưởng cố thủ, rập khuôn... 'có 
nhiều người" trong xã hội và ngay trong hệ thống 
pháp luật... khiến mọi người phải uể oải tâm 
thần, bị gò bó khó chịu... chỉ vì họ đã cậy sự giàu 
có, quyền chức,.... Càng bị mất cái tự nhiên thì 
đồng nghĩa với sự phát triển nhận thức càng biến 


Thuán theo tự nhiên 





mất, con người càng như con robot theo một 
nghĩa nào đó,.... 

Người khéo tu trong Phật Pháp... thường có 
cái trí tuệ lớn hơn người ở thế gian, tức hiểu 
nhiều đạo lí, có nhiều tình thương yêu, cũng có 
cái đạo đức lớn hơn rất nhiều người ở thế gian... 
- tức thuận theo tự nhiên tốt hơn,..... 





Thuận theo tự nhiên 





*. Sự dưỡng dục của tự nhiên: 

“Tự nhiên sinh con người - ắt nuôi dưỡng được con 
người một cách tốt nhất, càng không thuận theo tự 
nhiên - thì càng làm giảm và mất đi cái tốt nhất ấy”,..... 


"Mọi sự sống đều có “mẹ chung” là tự nhiên, là 
tạo hóa... - đều có “cha chung" là đạo tí, là chân 
l.... Thuận được với thiên nhiên, hòa hợp được 
với tự nhiên... thì tướng mạo đẹp đề, thân thể 
cường tráng, nhanh nhẹn, ít bệnh tật... Thuận 
được với đạo lí, ngộ được đạo lí.. thì tâm hồn an 
ổn, ít hoài nghị, ít lo lắng, tâm tính hiền dịu... 
“Trong cái tự nhiên... nó hàm chứa cái đạo lí, cái 
quy luật... có hiểu đạo lí, hiểu những quy luật 
ấy... mới có thể thuận theo được với cái tự 
nhiên... ấy. Càng xâm phạm cái tự nhiên đồng 
nghĩa với càng không có đạo Íí..“ Không theo mẹ 
thì hư thân, không theo cha thì hư tâm, hại mẹ 
thì thịt nát xương tan, hại cha thì tâm bằng cầm 
I0I0 PT, 

Với trí tuệ của con người cũng đủ để theo 
được cái tự nhiên ấy mà không xâm phạm tới tự 
nhiên... dù có sinh sôi nảy nở nhiều đến đâu - bởi 
nó vẫn chỉ nằm trong cái tự nhiên ấy cả. Nhưng 
chỉ bởi sự nhàn rỗi, sự nóng vội, sự tham lam, 


Thuận theo tự nhiên 





thiếu trí tuệ trong đạo tí.. mà đốt cháy hết giai 
đoạn phát triển... và làm hại mẹ tự nhiên ấy, như 
ngày ngày chỉ chặt phá rừng lấy gỗ... như cướp 
đi hơi thở của chính mình, ngày ngày dùng hóa 
chất... như bỏ thuốc độc vào đồ ăn thức uống 
của mình, ngày ngày tiêu sòi tài nguyên như rút 
ruột của chính mình.... Đó không thể dùng một 
từ ngữ nào có thể diễn tả được hết những điều 
tồi tệ ấy mà chỉ có thể thương cảm cùng. Nếu sự 
nhàn rỗi không sinh cái bất thiện, nếu sự nóng 
vội không sinh cái mong đạt mưu cầu sớm, nếu 
cái tham lam không có để ôm thật nhiều thứ... thì 
con người vẫn có thể sống vui vẻ ở những căn 
nhà nhỏ, cây cối xanh tươi, mát mẻ, trồng thật 
nhiều ngũ cốc sạch sẽ, ăn không hết thì đem cho, 
mà không cần đến những thứ kích thích độc hại, 
không sản xuất vũ khí để giết hại nhaqu,.... không 
thấy rác vứt ngốn ngang ngoài môi trường... . Với 
trí tuệ của mình con người hoàn toàn có thể làm 
được, vậy tại sao có quá íf người ngộ được cái lí 
này? có quá ít người có thể làm mọi người làm 
theo cái lí này” Mẹ tự nhiên cho vạn loài cuộc 
sống tốt nhất, càng đi ngược lại mà tưởng cái trí 
mình đúng thì cái ảo tưởng ấy sẽ rút ngắn dần 


Thuận theo tự nhiên 





những cái tốt nhất ấy, giảm dồn những cái tốt 
nhất ấy - đó cũng chính là lẽ đương nhiên. 

Tự nhiên, thiên nhiên... sinh con người nên 
sinh ra cái bản tính tự nhiên đã có sẵn như để lại 
gen di truyền tự nhiên ấy, sống ở môi trường tự 
nhiên thì mới phát triển được cái bản tính tự 
nhiên ấy mà biết yêu quý tự nhiên, thiên nhiên... 
như những anh chàng người rừng sống trong 
rừng từ nhỏ, n hanh nhẹn, yêu quý có cây như 
chính mình, đồng điệu và hòa hợp với muôn 
loài...” Sống với môi trường dựng lên với sự giả 
tạo, càng ngày càng giả tạo... thì càng bó hẹp cái 
cuộc sống của mình trong một cái cũi vô hình 
nhỏ hơn cho thân xác, cho tâm hồn,..... 

Giả như: Ta có thể lấy những tỉnh hoa ở cái 
đạo nhân đức của Khổng Tử làm cách ứng xử với 
mọi người, xây dựng được những xã hội, những 
tập thể... biết sống có cung cách, biết chăm lo cho 
tâm hồn... . Có thể lấy những tinh hoa ở cái thiên 
đạo của Lão Tử để học hỏi... làm trí tuệ rỗng rang, 
hướng tâm hồn thênh thang như trời xanh, có 
cuộc sống đẹp đẽ như nó, nhẹ nhàng như nó... . 
Có thể lấy Phật Pháp để vô ngã, để thoát khỏi cái 
vòng luần quẩn của mọi ràng buộc, của luân hồi 
sinh tử,.... không còn sinh để vui, chết để khổ..... 


Thuận theo tự nhiên 





Tất cả những chân lí ấy, những giáo pháp ấy... 
như là cha của muôn loài, luôn tồn tại, luôn xuất 
hiện... để nhắc nhở muôn loài trở về với mẹ, với 
cái tự nhiên..., theo cái tự nhiên... - để muôn loài 
vừa có cha vừa có mẹ,.... Đó chính là sự từ bi lớn 
lao, là yêu thương thầm lặng,.... là hạnh phúc cối 
trời,..... 





* 


Thuận theo tự nhiên 





Sự tu rèn là thuận theo đạo tự nhiên: 


Có nhiều cái ta phải ý thức được khi làm người, 
bởi con người đang nắm vận mạng của cả nhân 
loại, của cả tinh cầu, của thế giới không gian ba 
chiều,... - và việc ý thức ban đầu phải là cái đạo 
nhân đức, sau phải tới được cái đạo của trời đất... 
bởi phải thuận theo trời đất, thuận theo tự nhiên 
được thì mới có sự tồn tại tốt đẹp cùng với nó 
được, .... 'sau nữa phải biết cái đích giải thoát giác 
ngộ" - tức phải đắc đạo người, rồi tới đắc đạo 
trời.. và sau cùng là đạo của vũ trụ, của hư 
không khắp pháp giới,.. đó mới thực sự là viên 
mãn, là cứu cánh cuối cùng, mới thoát khỏi vòng 
tròn của sinh tử, của khổ đaqu,..... 

Đối với sự cống hiến... cho xã hội thì làm hết 
mình mà trong tâm lại không quá mong cầu - bởi 
biết sức người là nhỏ bé, ta quá mong cầu khác 
nào ta nói mình chắc chắn làm được.... như vậy là 
ngốc nghếch rồi, là nóng vội rồi, là chưa thật sáng 
suốt, là chưa thông đọt, tường tận mọi chuyện 
rồi... "bởi phải tùy duyên, “phải thuận theo tự 
nhiên”,..... 

'Đạo tự nhiên là gì chắc chỉ có con người mới 
hiểu được, chó mèo... sao hiểu được?, thân người 


Thuận theo tự nhiên 





khó được cũng khó giữ được nếu không thuận 
theo đạo tự nhiên", "hiểu được đạo, thuận được 
đạo thì chắc chắn giữ được thân người - Cho nên: 
Kẻ ngộ đạo chân thật không dám làm việc xng 
bậy, ý cũng không dám nghĩ bậy”. "Kẻ không ngộ 
đạo thì ngay từ trong ý đã không thể có sự trong 
sạch, cho dù miệng lưỡi luôn nói lời đạo lí,... “ 

Nếu biết phản tỉnh thì sẽ tự thấy rằng mọi thứ 
đến đều là chỗ ta đang thiếu sót, cần rèn luyện 
ngay chỗ đó,.... Một người tu hành chân thật... 
họ luôn phản tỉnh từng giờ từng khắc, vì vậy tâm 
bồ đề của họ luôn đi dần về phía hoàn thiện, viên 
mãn... từng giờ từng khắc... "họ thuận theo tự 
nhiên, thuận theo đạo... cũng chính là để nước trí 
huệ, nước cam lồ,.. đến san lấp phẩm hạnh 
khiếm khuyết của chính mình" - đó là quá trình 
hoàn thiện tâm bồ đề viên mãn, bạn hãy ngẫm 
trong từng ý niệm, từng việc làm... cho đến cả 
cuộc đời của mình xem? Của người khác xem? 
Của cả xã hội, cả nhân loại xem?.. có chỗ nào là 
không đúng như vậy không? có chỗ nào là không 
mình bạch, không rõ ràng... như ánh sáng lúc ban 
mái...2 - ngẫm ra rồi thì đó chính là chỗ bạn cần 
rèn luyện, cần buông xả, cần phản tỉnh... để hoàn 
thiện tâm bồ đề của mình cho tới lúc viên mãn 


thành Phát,..... 


Thuận theo tự nhiên 








Thuận theo tự nhiên 





2: Tự nhiên nằm ở ngoài vạn pháp...: 

Trong đại tự nhiên, đạt vũ trụ... tạm chịa ra làm 3... 
loại hiện tượng để chúng ta dễ hình dung là: Hiện tượng 
vật chất (gọi là tướng, là những vật thể, vật chất... mà ta 
có thể nhìn hay cảm nhận bằng giác quan...), hiện tượng 
tinh thần (là “thức” được sinh ra từ tâm tưởng..., hay gọi 
là tâm hồn, linh hồn, linh thể... trong muôn loài, vạn 
vật...), và hiện tượng tự nhiên (chính là ý niệm sanh khởi, 
tín hiệu của sự tác ý,...),..... 3... loại hiện tượng này chính 
là lục đạo luân hồi, cùng với cả bốn pháp giới tứ thánh 
nữa thành thập pháp giới... hay thập pháp giới... cũng 
chẳng rời xa ba loại hiện tượng nàèy,... Tự nhiên nằm 
ngoài vạn pháp... tức là nằm ngoài cả 3... loại hiện 
tượng này,.... nó nằm ngoài thập pháp giới, ngoài tự 
nhiên, vũ trụ... thì nó nằm ở đâu nữa?..... 


*.. Nằm ngoài hiện tượng vật chất: 

Năằm ngoài hiện tượng vột chất thì là hiện tượng tỉnh 
thần.... Giả như: người tu hành trước tiên là la vật dục... 
để sống nhiều hơn với nội tâm (tỉnh thần) của mình, xa 
la tiền tài danh vọng.... nếu có thể giác ngộ được điều 
này thì không bị vật chất chỉ phối nhiều nữa cho đến khi 
la hẳn khỏi nó,... —- mọi chúng sinh, vạn vật... cũng như 
vậy, trước tiên phải thấu hiểu giả tướng để có được 
những ý niệm của sự giải thoát khỏi giả tướng, vật 


KH xês 


Thuán theo tự nhiên 








*.. Nằm ngoài hiện tượng tinh thần: 

Nằm ngoài hiện tượng tỉnh thần thì là hiện tượng tự 
nhiên.... Giả như: khi người tu hành sống với nội tâm, 
quan sát nội tâm... thì thấy có những vọng tưởng, phân 
biệt, chấp trước... ở trong đầu, nhưng những thứ đó có 
trường tồn... hay không? hay cũng giỗng những giả 
tướng, vật dục... kia,?.... Chúng chỉ là phiền não, là 
tưởng thức... trong mỗi chúng sinh, vạn vật... mà thôi, 
nó cũng thay đổi sinh diệt vô thường, không cố định..., 
người tu hành... phải la cả nó nữa thì tiến thêm bước 
thứ hai trên con đường giải thoáút,.... là giải thoát khỏi 
phiền nãuo,.... 


Thuận theo tự nhiên 








*.. Nằm ngoài hiện tượng tự nhiên: 

Năằm ngoài hiện tượng tự nhiên tức là nằm ngoài vạn 
pháp rồi, ba loại hiện tượng vật chất, tinh thần và tự 
nhiên... thực ra có mối quan hệ rất mật thiết, rằng buộc, 
gắn bó, qua lại.. với nhau, hiện tượng tinh thần thực 
chất chỉ là hiện tượng vật chất diễn ra ở mức độ vi tế 
(phiền não chỉ là dòng vật chất vi tế... - giống như trong 
vạn vật các hạt lượng tử... luôn có sự dịch chuyển và 
biến đổi...),.... Còn hiện tượng tự nhiên chỉ là sự liên hệ, 
giao tiếp, trao đổi... thông tin, mật mã, gen di truyền,... 
giữa các thực thể... với nhau... trong tự nhiên, vũ trụ,... — 
cho nên chúng tuy ba mà như một, một mà như ba,... 
vậy,.. . Nếu có thể giác ngộ tới đây thì mới có được 
những tri kiến của sự giải thoát một cách thật sự, tiến tới 
bước thứ ba của sự giải thoát... là giải thoát khỏi thập 


pháp giới,.... 


Thuận theo tự nhiên 








*.. Nằm ngoài vạn pháp: 

Bên trong vạn pháp thì có sinh, có hữu, có tác, có 
hành... của chúng sinh, vạn vật,.. thì bên ngoài vạn 
pháp chính là không sinh, không hữu, không tác, không 
hành... của các tự tánh, pháp tánh, bản thể, bản 
nguyên.... Cũng chính là “bên ngoài tự nhiên chính là 
đại tự nhiên, đại tự nhiên chính là niết bàn...”.... Khi đạt 
tới sự giác ngộ này là đạt tới bước thứ tư... bước cuối 
cùng của sự giải thoát,..., sẽ không còn khái niệm về sinh 
- diệt, hữu - không hữu, tác - không tác, và hành - 
không hành,... ở trong thập pháp giới, tức ở trong ba 
loại hiện tượng của vật chất, tinh thần, tự nhiên... kia 
nữa,.... Giống như khi Phật... thành Phật... rồi,.. thì có 
14... câu hỏi về tự nhiên nếu hỏi thì Phật... sẽ không trả 
lời,... (như về thế giới là thường tại? Hay thường không? 


58 


Thuán theo tự nhiên 





hay vừa thường vừa không thường? Vừa không thường 
vừa không không thường? Hữu hạn? hay vô hạn? vừa 
hữu hạn vừa vô hạn? hay vừa vô hạn vừa không vô 
hạn?. Về sự chết như còn? Hay không còn? Vừa còn vừa 
không còn? Vừa không còn vừa không không còn? Về 
linh hồn và thể xác thì là một? hay hai?...),..... 

Người giải thoát là người nhìn mọi hiện tượng... ấy 
nhưng không còn kẹt vào nó,.., không chấp vào các 
nhận thức, khái niệm... về các hiện tượng... ấy nữa, bởi 
chúng đều có lí duyên sinh của chúng.... “Còn hỏi tức 
còn nghị, còn nghi tức còn niệm, còn niệm tức bất giác, 
bất giác tức không phải giác ngộ, không phải giải thoát, 
không ngộ không giải thoát thì không thể hiểu được thì 
có nói cũng không hiểu, cho nên Phật... không nói, 
không nói không phải là không biết mà là không thể 
nói,.... giống như Lão Tử có câu “đại đạo thì không lời”... 
Vậy,..... 


* 








Thuận theo tự nhiên 





3: Sự phát sinh thể tướng của tự nhiên: 

“Nguồn phát sinh dao động trong vũ trụ chính là tâm 
của chúng sinh,...". “Bản thể của vũ trụ chính là Tự Tánh 
trong mọi chúng sinh, muôn loài vạn vật trong vũ trụ 
đồng với muôn phiền não trong tâm chúng sinh”. Không 
có vạn vật trong vũ trụ thì chúng sinh không có phiền 
não,... - tức "không vật thì không tâm”, “tâm hỗn loạn, 
vạn vật sẽ hỗn loạn - tâm tĩnh lặng, vạn vật sẽ tĩnh 
lặng, chúng sinh chính là một vật trong vũ trụ nhưng 
cái vật này vốn là không (ngũ uẩn giai không) như các 
vật khác chẳng khác, thấy không ắt thấy được bản thể 
của vũ trụ, thấy được Tự Tánh trong chúng sinh. 

Một vật trong vũ trụ thay đổi (thay đổi vị trí quỹ 
đạo...) (giống với một con số trong dãy số dài vô tận 
thay đổi thì con số ấy đã thay đổi khác đi) thì cả cấu trúc 
vũ trụ thay đổi - và bản thân mỗi chúng sinh cũng giống 
như một số của cả con số lớn ấy, cũng tức là một phần 
của vũ trụ, nếu tâm thay đổi (trí tuệ, đạo đức... thay đổi) 
thì con số thay đổi "tức cấu trúc vũ trụ thay đổi khi tâm 
bạn thay đổi, dù đó chỉ là một tâm niệm nhỏ của một 
chúng sinh vô cùng nhỏ bé... 

Sự thay đổi cấu trúc vũ trụ tạm chia làm hai hướng, 
một là theo hướng ổn định (vạn vật hòa thuận, không 
va chạm,... đồng với tâm chúng sinh không có hỗn loạn), 
và một là theo hướng mất ổn định (vạn vật không hòa 
thuận, dễ va chạm,... đồng với tâm chúng sinh có tham 
sân sỉ mạn nghi... mà sát hại nhau, tự tư tự lợi...) Theo 


Thuận theo tự nhiên 





hướng ổn định tức là thuận đạo (thuận đạo tự nhiên, 
thuận luân lí đạo đức Thánh Hiền...), theo hướng mất ổn 
định tức là nghịch đạo (nghịch đạo tự nhiên, nghịch luân 
lí đạo đức Thánh Hiền chỉ dạy...). 'Nếu chúng sinh thuận 
đạo thì dù sống ở cõi nào thì cối đó, xã hội chúng sinh 
đó cũng vĩnh hằng, trường tồn (không có ngũ trược...)... 
- nếu chúng sinh nghịch đạo thì dù sống ở cõi nào thì 
cõi đó, xã hội chúng sinh đó ắt có ngũ trược....”. Do vậy: 
Nếu chúng sinh ở một xã hội không tốt mà biết thuận 
đạo thì có thể "biến ngũ trược ấy thành ngũ tiến - không 
bị trược nữa... mọi thứ sẽ tăng trưởng mỗi cho tới cực 
độ (tức đưa xã hội Phàm phu thành xã hội hiền thánh, 
đưa xã hội thế tục thành xã hội cực lạc...), và bản thân 
một con người, một chúng sinh cũng hoàn toàn có cái 
năng lực đó, 'có cái năng lực kiến tạo muôn loài vạn 
vật" - bởi “một chúng sinh chính là một xã hội, một tiểu 
vũ trụ, đã hội tụ đủ mọi tính chất của vũ trụ (như thân 
xác chính là vạn vật, không tâm (giác) chính là bản thể 
của vũ trụ, vạn tâm (bất giác) chính là... muôn loài vạn 
vật, khởi tâm (từ giác biến thành bất giác) chính là kiến 
tạo vũ trụ, kiến tạo muôn loài vạn vật, không gian, thời 
gian...)”... (giác và bất giác chính là toàn thể vũ trụ, và 
trong mỗi chúng sinh cũng đầy đủ giác và bất giác đó). 
“Bậc tu hành họ đi ngược lại cái xã hội ngũ trược mà 
vượt ra khỏi sự chỉ phối, lôi kéo... của nó - như vậy là họ 
đi trên con đường giải thoát, ắt được giải thoát - người 
Phàm phu, súc sinh... không biết giác nên bị vận hành 


Thuận theo tự nhiên 





theo cái ngũ trược (quy luật sinh diệt của vạn vật),... ắt 
bị trầm luân" - nếu ta không thay đổi được cả một xã 
hội bên ngoài thì bản thân hãy tự tạo dựng một xã hội 
bên trong tâm hồn của mình, muôn loài vạn vật luôn 
cần sự thành tựu trong việc tu tập của bạn để được 
nương nhờ, tức chờ bạn thành một vị Phật,..... 

Khi bạn phát một tâm niệm thiện thì toàn thể vạn vật 
trong vũ trụ chịu ảnh hưởng và biết được, bạn phát một 
tâm niệm ác thì toàn thể vũ trụ cũng chịu ảnh hưởng và 
cũng biết được - bạn phát tâm thiện thì giúp vạn vật 
chung sống hòa thuận, không va chạm vào nhau, không 
tạo ra sự hỗn loạn,... bạn phát tâm ác thì làm vạn vật 
chung sống không hòa thuận, chúng va chạm vào nhqu, 
chúng gây ra sự hỗn loạn,.... Do vậy: Sự đóng góp cho 
vạn vật ở chỗ tu hành, sự phá hủy cấu trúc ổn định của 
vạn vật là sự không biết tu hành. Giả như: Ta ném một 
hòn đá xuống hồ nước tĩnh lặng thì toàn bộ hồ nước sẽ 
gợn sóng dù mặt hồ đó to tới đâu, giống như một tâm 
bất kì của một chúng sinh có thể ảnh hưởng toàn vũ trụ 
vậy, khởi niệm là đi khắp hư không rồi. Cho nên: “Người 
tu hành phải giữ gìn bản tánh, không nên tùy tiện khởi 
tâm động niệm làm chấn động các pháp giới, bởi sự tùy 
tiện đó có thể tạo nên vô lượng vô biên sự hỗn loạn, và 
phải chịu trách nhiệm trước vô lượng vô biên hỗn loạn 
ấy - bởi nhân quả là một định luật cân bằng và bảo 


I6)2)60IERTTE 


Thuận theo tự nhiên 








Thuận theo tự nhiên 


CHƯƠNG 3: 
THẾ NÀO LÀ 
THUẦN THEO TỰ NHIÊN? 





"Đại thuận theo tự nhiên là không tâm trong mọi 
sự... thuận theo tự nhiên vô cùng thâm sâu, nhiều tầng 
thứ giác ngộ, thọ nhận,... - nó tương ưng với năng lực 
buông bỏ để đột phá cảnh giới cao hơn... trong mỗi 
chúng sinh, vạn vật,.... Giả như: thuận theo tự nhiên của 
con người chúng ta tạm chia ra 3... loại: tiểu thuận tự 
nhiên, trung thuận tự nhiên, và đại thuận tự nhiên... .. 

: Tiểu thuận tự nhiên là tùy thuận được lòng 
người,... có thể làm vui lòng người... cũng tức là 
sự la vật dục, tư lợi.. để nghĩ được cho người 
khác,..... 

: Trung thuận tự nhiên là việc lập đức để có thể 
chỉ dạy con người... biết chân lí của vũ trụ vạn 
vật... cũng tức là la phiền não, nhận thức, tư 
tưởng... đi để đạt đến những chân lí của sự giác 
ngô, giải thoát... từ đó mà dăn dạy người đời,..... 

- Đại thuận tự nhiên là việc đắc đạo, có được 
năng lực cứu khổ cho chúng sinh... cũng tức là 


Thuận theo tự nhiên 





việc thành Phật, Bồ tát... mới có thể đi giáo hóa,... 


Việc đắc đạo chính là sự buông bỏ đã làm đến tận 
cùng, sống được với bản tánh thanh tịnh - chính là 
không tâm trong mọi sự. Không còn phiền não, không 
còn lưu luyến, không còn sanh tâm,... - đó là trong cái 
đại thuận tự nhiên là cảnh giới cực lạc, niết bàn... tối cao 
Vậy,..... 





Thuận theo tự nhiên 





1: Bao quát: 
*.. Không can thiệp chính là thuận theo tự nhiên: 

- Giả như: Dân gian có câu: "ép dầu, ép mỡ... 
sao nỡ ép duyên,..."“ Mọi mâu thuẫn, căm hờn... 
trong cuộc sống đời thường... cũng chỉ từ việc ép 
buộc nhau, khống chế nhau, chỉ phối nhau, can 
thiệp vào nhau... mà ra — hãy hiểu đạo lí cơ bản 
này cho sâu sốc,.... Vì vậy: dù là người thân 
trong gia đình cho đến toàn thể xã hội, hay trong 
mọi sự việc, hiện tượng... trong chúng sinh, vạn 
vật... “hãy biết thuận theo tự nhiên, cảm nhận sự 
biến chuyển, thay đổi của nó mà chấp nhận, 
dung thứ..., “hãy tôn trọng mọi suy nghĩ, quyết 
định... của người khác, của vạn vật..." - có như 
vậy người người... mới có thể cho nhau được 
khung trời riêng, hòa thuận mà an vui sống trên 
đời,... đó mới là cái trí của bậc Thánh Hiền, Quân 
TÚ su 


Như cha mẹ... không chấp nhận con mình yêu 
anh chàng này, cô nàng kia... chỉ vì họ không hợp 
tuổi, không hợp gia cảnh, không ưa tính nết này, 
không ưa công việc nọ,.... vấn đề đạo đức, nhân 
phẩm... thì lại không xét mà lại chú trọng vật dục, 
tiền tài... Người với người có duyên vợ chồng, 
cái duyên đó chẳng liên quan gì đến những lí do 


Thuận theo tự nhiên 





đó cả, đơn giản chỉ là duyên nợ... nếu bậc cha mẹ 
cố tình ngăn cản bởi ý kiến cá nhân... chắc chắn 
sẽ sinh ra nhiều chuyện.... chẳng bằng hãy thuận 
theo tự nhiên, dù kết quả sau này không được 
như ý muốn thì con mình nó cũng vì đó mà 
trưởng thành hơn.... cũng bởi là con người như 
nhau thì đều đáng được tôn trọng cả,.. không 
nên vì bất kì một lí do vô lí chủ quan... nào mà 
ảnh hưởng đến người khác, dù là mối quan hệ 
t2 

: Hay trong các mối quan hệ bạn bè, xã hội... 
cũng như vậy, mọi thứ chỉ nên góp ý trong sự 
thân thiện, rộng lượng... chứ đừng can thiệp, bắt 
ép... nhau điều gì... — đó mới là tâm thái của 
người trưởng thành, người giác ngộ,.... 


Nếu có thể không can thiệp vào bất kì chuyện gì... thì 
chính là tự mình giải thoát khỏi những đống rắc rối, 
phiền phức, dính mắc... vào người, vào vật... nó sẽ 
mạng đến sự hạnh phúc, tự tại, an vui... — đó chính là 
thuận theo tự nhiên,.... 


Thuận theo tự nhiên 








*.. Sống hòa thuận với thiên nhiên chính là thuận theo 
tự nhiên: 

- Trong thiên nhiên... thì không nên can thiệp 
vào sự sống của động vật, không được sát hại nó 
mà gây oán thù trong trời đất,.. không được 
chặt cây phá rừng, khai thác khoáng sản,.... đó là 
những tỉnh hoa của đất trời... tạo ra, hủy hoại nó 
thì giống như người mất tinh khí... như cây mất 
nhựa sống... đó là hành vi làm ô nhiễm môi 
trường, phá hủy sự sống,.... đi ngược lại với thiên 
ý,.., ất sẽ phải chịu quả báo, trời đất không còn 
hiền hòa, ổn định, khỏe mạnh... .. 

: Thiên nhiên là một phần của tự nhiên, nếu đã 
là tự nhiên thì không nên có những hành vi 


Thuận theo tự nhiên 





không tự nhiên với nó,.., nếu cứ làm ắt tạo ra 
mâu thuẫn, hỗn loạn, biến động, chiến loạn... với 
nhau trong muôn loài, vạn vật... 

Sống hòa thuận với thiên nhiên nghĩa là mệnh 
ai nấy sống, phúc ai nấy hưởng..., không giúp đố 
được nhau thì thôi chứ đừng hãm hại lẫn nhau, 
dù là những cây cối nhỏ nhất, dù là chúng sinh 
nhỏ nhất..., đó là sự bình đẳng mà trời đất, thần 
phật... muốn chúng ta hiểu được...., tất cả đều có 
sinh mạng, đều có tánh linh..., không phải chuyện 
đùa mà muốn làm gì là tùy tiện làm ngdy,..., 
thậm chí thốt ra dù một lời nói không tốt đẹp với 
cái cây... thôi cũng không nên làm,... huống hồ là 
với con vật, với con người..., làm được vậy thì đó 
mới là người hiền đức, là tinh hoa trong đất trời, 
trong thiên nhiên..... 


Nếu có thể sống hòa thuận với thiên nhiên thì trời đất 
trường cửu, muôn chúng thái bình,.... nơi đâu cũng là sự 
bình yên, tràn đầy sức sống, tràn đầy an lạc.... cõi cực 
lạc, thiên đàng... cũng chỉ là cõi có được những điều này 
mà thôi,.... 


Thuận theo tự nhiên 








*.. Không tranh chính là thuận theo tự nhiên: 

Khi hàm dưỡng thành bậc Thánh Hiền, thành 
Phật, Bồ Tát... thì dù không nói lời nào chỉ giữ gìn 
sự im lặng cũng trở thành người biện tài đệ nhất, 


bởi họ hiểu sâu nghĩa lí của việc "không tranh”... 
không tranh mới có thể giữ hòa khí cho hết thỏy, 
có tranh thì có mâu thuẫn, có mâu thuẫn thì 
không thể nào gọi là thắng lí được, không thể nào 
gọi là thắng đạo được.... "Tâm bậc Thánh Hiền... 
vắng lặng tựa hư không, ai có thể thắng được hư 
không?, di có thể chiếm được hư không?... " 

Người xưa nói: "Không tranh mới là cảnh giới 
cao nhất của nhân sinh, người thiện thì không 
tranh, người tranh thì không thiện”. Đó là nói đến 
thiên hạ sẽ được thái bình nếu ai cũng biết không 


Thuận theo tự nhiên 





tranh vậy. “Tranh là tranh tí luận là luận tình,... 
nhưng tổn hại lại là chính mình,.." Người xưa 
cũng nói: “Tranh luận với người nhà, tranh thắng 
rồi, tình thân không còn nữa.... Tranh luận với 
người yêu, tranh thắng rồi, tình cảm sẽ nhạt đi... .. 
Tranh luận với bạn bè, tranh thẳng rồi, tình nghĩa 
không còn...”..... 

'Không tranh thì được an ổn,... không ác thì 
được hòa đồng,... không cầu thì được sáng 
suốt,...ˆ - thì cũng chính là: “Không chấp trước thì 
thanh tịnh, không phân biệt thì bình đẳng, không 
khởi tâm động niệm thì chánh giác" vậy...... 

Đức Phật nói: “Ta hiểu rõ cái tinh túy của việc 
không tranh, có thể nói là thiên hạ đệ nhất,,... 


Muôn loài, vạn vật... trong tự nhiên đều có thể hiểu và 
làm được “đạo lí không tranh" thì chẳng có cõi nước nào 
là không thái bình, an vui, trường tồn... cả. Thuận theo 
tự nhiên cũng chỉ để có được những cái đích của sự thái 
bình, an vui, trường tồn... ấy mà thôi,..... 


Thuận theo tự nhiên 








*... Không chấp trước, không phân biệt... chính là thuận 
theo tự nhiên: 

- Phải khẳng định một sự thật là hết thảy chúng 
sinh ở lục đạo đều đầy rẫy tâm chấp trước, tâm 
phân biệt,... vì sao khẳng định được? vì nếu 
không chấp trước, không phân biệt... thì chúng ta 


không còn đầu thai ở đây nữa.... Ngoài lục đạo 
luân hồi là pháp giới tứ thánh, một người có thể 
bỏ tâm chấp trước thì dần chứng thánh quả 
thanh văn là Tụ Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na 
Hàm, và A La Hán... tới A La Hán Thì gần như 
tuyệt đối không còn tâm chấp trước nữa, la khỏi 


Thuận theo tự nhiên 





lục đạo luân hồi, tuy nhiên vẫn còn một tâm chấp 
vi tế là tâm “an trụ vào sự thanh tịnh đó”. Tu tới 
đây Phật... mới dạy tiếp hàng A La Hán là phải 
phát tâm bồ đề quảng đại" để giáo hóa chúng 
sinh, bỏ cái tâm chấp trước vi tế đó đi để bước 
theo con đường Bồ Tát Hạnh, khi công đức viên 
mãn thì mới thành Phật thật sự...... 

Bồ Tát chính là nói đến sự bình đẳng không có 
tâm phân biệt nữa, bỏ dần tâm phân biệt thì vào 
52... cảnh giới của Bồ Tát, từ thập tín, thập địa... 
cho tới đẳng giác, diệu giác..... Không phân biệt 
cái gÌ? là không phân biệt phải trái, đúng sdi, trên 
dưới, xa gần, sang hèn, phàm thánh, sinh tử.. 
cùng tất cả mọi thứ khác trong thế giới nhị biên 
này,... để có thể phát triển được tâm bồ đề lớn 
mạnh, nếu phân biệt thì tâm bồ đề không thể lớn 
mạnh được...., như phân biệt sang hèn, chủng tộc, 
màu đa, học vấn, địa vị,... thì làm sao yêu thương 
được tất cả?... không yêu thương được tất cả 
người thì cái đạo nhân đức cũng chẳng thể đắc 
được, nói gì đến cái thiên đạo? Phật đạo”?,... 


Thuận theo tự nhiên 





“Muôn loài, vạn vật... đi về đường thánh quả thì chính 
là thuận theo tự nhiên,.., nếu đi ngược hướng thánh 
quả thì là địa ngục sâu thẳm, ngục chính là “tự giam 
nhốt mình vào tâm chấp trước, tâm phân biệt..., "tâm 
càng chấp trước, càng phân biệt... thì càng can cường, 
cứng đầu, cố thủ... thì ngục ấy càng sâu, càng lớn, càng 
lâu dài, càng khổ đau...” 





*.. Buông xả chính là thuận theo tự nhiên: 
- Buông xả cái gì? là buông xả phiền não (tâm 


chấp trước, tâm phân biệt, và tâm vọng tưởng... 
hay gọi là kiến tư phiền não, trần sa phiền não, và 
vô minh phiền não...). Trong bất kì một tôn giáo 
nào, một hình thức tu dưỡng nội tâm nào... thì 
việc cuối cùng người ta dạy cũng chỉ là việc buông 


Thuận theo tự nhiên 





xả mà thôi, "việc học đến tận cùng chính để 
buông xả đến tận cùng,.... học đến tận cùng thì 
khai ngộ, buông xẻ đến tận cùng thì giải thoát... 


Tuy buông xả nhưng vẫn phải rèn luyện nhân 
cách... rèn nhân cách là nói đến việc trì giới, 
thuận theo đạo lí, khuôn phép... mà hình thành 
sự chuẩn mực trong hành xử,.... nhưng phải thay 
đổi tâm thái cứng nhắc, gò bó... hiện tại để buông 
xả phiền não, tập khí... để hướng đến những 
cảnh giới nội tâm thanh tịnh cao hơn,... — đó mới 
chân thật là buông xẻ... của nhà Phật.. chứ 
không nó biến thành buông lung, vô giác, bất 
cần, thiếu trách nhiệm, không phát triển được trí 
tuệ và lòng từ bị,.... 


Buông xẻ... thì mới có thể uyển chuyển, mới phù hợp 
với bản chất uyển chuyển của tự nhiên..., nếu chấp chặt, 
bám víu... vào bất kì thứ vô thường nào đó... dù là vật 
dục hay tạp niệm... thì không được gọi là uyển chuyển, 
là tự do, là tự tại.. được, cho nên buông xỏủ chính là 
thuận theo tự nhiên,.... 


Thuận theo tự nhiên 








*... lâm thanh tịnh, tỉnh giác... chính là thuận theo tự 
nhiên: 

s Giác ngộ đến tận cùng... chính là sự hiển hiện 
thanh tịnh, tỉnh giác.. của chân tâm, tự tánh... 
trong mỗi chúng sinh, là bản thể của vũ trụ vạn 
vật,..., sống với nó, hiển hiện nó để đối nhân, xử 
thế, tiếp vật... thì mới xứng đáng được thân người 
sống giữa trời đất.. mênh mông,.... cảnh giới ấy 
đồng với chư Phật, chư Tổ... la xa những cảnh 
giới phàm phu chất chứa phiền não, nghiệp 
trướng,.... nằm xuống nghỉ ngơi với đống giác đó 
sẽ không được bình an, thanh thản, tĩnh lặng.... 


Thuận theo tự nhiên 





- Tâm thanh tịnh, tỉnh giác... chính là để triệt đi 
cái phiền não cuối cùng là vọng tưởng, vọng 
thức... tức vô minh phiền não... để trở về với cõi 
niết bàn, cõi thường tịch quang,.... "Nhân của lục 
đạo luân hồi, của thập pháp giới... chính là vọng 
tưởng... “nhân của cõi niết bàn, cõi thường tịch 
quang... chính là tâm thanh tịnh,... 


lâm thanh tịnh, tỉnh giác.. giống như nước trong 
thiên nhiên, nước có thể lắt léo chảy qua mọi trướng 
ngại vật để ra biển lớn thì tâm thanh tịnh, tỉnh giác... có 
thể giúp chúng ta vượt qua hết thảy nghiệp trướng để 
tiến tới sự tự tại, tự do, giải thoát... - đó chính là thuận 
theo tự nhiên rồi vậy,..... 





Thuận theo tự nhiên 





*.. Biết lượng sức mình chính là thuận theo tự nhiên: 


Lượng sức chính là biết được sức lực, phước 
lực, trí lực, đạo lực, nghiệp lực, nguyện lực... của 
mình đến đâu? nó như thế nào?.. lượng nó mà 
dùng, không phung phí, không tham cầu, không 
quá giới hạn... của chính mình, gia đình mình, 
đoàn thể mình, dân tộc mình, quốc gia mình, cho 
đến cả nhân loại mình... - đó là biết thuận theo tự 
nhiên rồi vậy,.... 

Chúng ta thường là không biết tự lượng sức 
mình, sức khỏe, khỏ năng... có thể làm một 
nhưng đòi hỏi tới mười... lần, tự đẩy mình vào 
một cuộc sống hối hả, chật vật... với cơm gáo gạo 
tiền, với vật chất tham vọng,.... Giả như: chỉ cần 
nhà nhỏ để ở nhưng cứ phải xây thật to, thiếu 
tiền thì đi vay làm cho bằng được..., chỉ cần xe ít 
tiền để đi nhưng cứ phải mua chiếc thật sịn sò, 
thật vip... để hơn người khác... mới chịu, chỉ cần 
chiếc áo vừa vặn để mặc nhưng cứ phải ở một 
hãng thời trang thật sang trọng... mới thỏa mẫn, 
chỉ cần ăn uống đơn giản để no bụng nhưng cứ 
phải vào những nhà hàng sang chảnh,... — chẳng 
biết là thiên hạ có khen ngợi, ngưỡng mộ, nể 
trọng... gì hay không nhưng cái thân xác của bạn 


Thuận theo tự nhiên 





có thể đã phải vất vả rất nhiều kiếp... để có thể 
hưởng thụ những thứ đó lắm rồi,.... 

Một người tu hành sẽ không lấy những giá trị 
vật chất.. đó để mong người đời trông thấy, 
ngưỡng mộ..., họ chỉ cần một sự bình an, bình an 
cả ở nơi thân lẫn ở nơi tâm, sống biết đủ, giản 
dị.. không đem thời gian, sức khỏe... ra để cung 
phụng cho những thứ vô thường, giả tạm... rồi 
quá sức đồ bệnh ra những thứ đó có giúp mình 
được chăng? "người có thể làm ra tiền của... 
nhưng tiền của... không thể làm ra người,...”, sinh 
mạng là quý giá tại sao phải hành hạ nó? phải 
trả cho nó một cái giá quá đắt?, là bạn tự làm khổ 
mình hay người khác làm khổ mình?... Phật có 
bình an?... Phật có cần nhà to, xe đẹp, ăn uống 
xa hog2.., người đời họ kính trọng Phật hay họ 
kính trọng bạn? vậy vấn đề là nằm ở đâu?.., bạn 
có cần hiểu đến những ý nghĩa của nhân sinh này 
không?...... 

Con người... chứ không phải cái máy mà có thể 
hoạt động suốt ngày, suốt đêm,... cũng chẳng 
phải thần thánh... có ba đầu sáu tay... để đảm 
nhiệm tất cả mọi thứ,.... Ngay cả cái máy, hay 
thần thánh... gì đi nữa thì họ cũng chỉ có giới hạn 
của họ thôi, quá sức họ cũng chịu thua... huống 
hồ là con người,... - do vậy “dù bạn ở vị trí nào 
trong xã hội... thì cũng phải tự lượng sức mình 


Thuận theo tự nhiên 





mà sống”... Sở đĩ người chết trước tuổi thọ của 
mình cũng bởi vì tham cầu quá cái phước đức, 
năng lượng... của mình mà suy giảm, nếu có thể 
xả bỏ thì mọi thứ ắt sẽ trở nên sáng lạng hơn,..... 
Cuộc đời của một con người... sinh ra rồi chết 
đi giống như nấc thang đầu và nấc thang cuối 
vậy... - mỗi nấc thang ở giữa chính là những con 
đường, những thăng trầm... trong cuộc đời của 
mỗi người,... ai có thể biết trước được là nó có 
bao nhiêu nấc?.... Sự sống vô thường, cái chết 
đến bất ngờ... chắc gì ta còn đủ thời gian để nấu 
thêm một nồi nước nóng cho con tắm... tính 
toán chỉ nhiều đến thế? - hãy biết tự lượng sức 
của mình, có tính toán thì chỉ nên xét trong thời 
gian ngắn nữa thôi, tới đó rồi tính tiếp (nếu tính 
toán đó chẳng là thứ tốt đẹp dành cho chúng sinh 
vạn vật ở lâu xa mà là dành cho bản thân). Bậc 
Quân Tử, Thánh Hiền... có ai nói năm sau, năm 
sau nữa... tôi làm cái này, tôi làm cái kia... không?, 
không có nói, họ tuyệt đối không suy nghĩ đến, 
không nói đến... người Phàm phụ mới nói như 
vậy,..., vậy cái mà bậc Quân Tử, Thánh Hiền... nói 
là gì? đó là “tùy duyên”, "là tùy duyên đến từng 
sắc na trôi qua”, là sống với Chân Tâm luôn tĩnh 
tại, chẳng có vọng tưởng đến quá khứ hay tương 
lai... làm chỉ có. Nói như vậy không phải là họ 
không có kế hoạch gì cho cuộc sống, mà là “có 


Thuận theo tự nhiên 





như không có, chẳng đáng bàn đến, chẳng đáng 
bận tâm mà đè nặng tâm trí... tùy duyên mà 
khởi sự... ” 

“Người tính không bằng trời tính... kẻ trí.. thì 
chỉ nên biết cố gắng hết mình, việc nhỏ việc lớn... 
có thành hay không... thì phải biết phó thác cho ý 
trời..." Mạng người... ngắn ngủi.... sức người... có 
hạn..., cho dù có là anh tài kiệt xuất đến đâu... thì 
cũng không phải việc nào cũng có thể hoàn 
thành.... Phật... là đại anh tài kiệt xuất... giáng 
thế.. nhưng cũng đâu thể biến nhân gian này 
thành cõi cực lạc được... (Phật... cũng có bốn... 
việc không làm được, một là nhân quả không thể 
thay thế được, hoi là trí tuệ không thể cho được, 
ba là diệu pháp không thể diễn tả được, bốn là vô 
duyên thì không thể độ được...) huống hồ là kẻ 
phàm phu tục tử có được chút bản lĩnh nhỏ nhoi... 
nhưng lại thích ngồi vọng tưởng xa vời?.., hết 
thảy những kẻ tự cho là việc nào ta đây cũng 
hoàn thành được hết... thì đều là những kẻ ngạo 
mạn, không biết lượng sức mình, không hiểu đạo 
TEDI.c>; 

Kẻ phàm phu... thì coi trọng công danh lợi lộc, 
sự nghiệp lẫy lừng.... không đạt thì cảm thấy khó 
chịu, tự tị xấu hồ với đời... Nhưng đối với bậc 


S1 


Thuận theo tự nhiên 





thánh trí.. thì những thứ đó xem như dơm như 
dạ... chẳng có một chút giá trị nào cẻ.... như Phật 
hoàng Trần Nhân Tông nói "ta coi ngai vàng như 
chiếc giày rách...", Phật... cũng bỏ hoàng cung mà 
tha phương cầu đạo, ngày xin ăn một bữa, tối 
ngủ gốc cây... Nếu những thứ hư huyễn của 
cuộc đời kia là chân lí là đem lại được cho con 
người... một đời sống tốt nhất... thì những bậc trí 
thánh... ấy đã đi theo nó rồi, cũng mong cầu nó 
rồi... nhưng không, đó chỉ là suy nghĩ của kẻ 
phàm... còn ham muốn vật dục..... ham muốn đến 
nỗi chỉ còn một hơi thở cuối cũng vẫn nghĩ về 
những thứ tầm thường đó, than đời trách phận... 
đến chết rồi mà sao vẫn không có được?,.... 
Người... có được sự giác ngộ... thì hẳn sẽ biết 
buông xả những thứ hư ảo kia, đến cái thân cũng 
buông xả, và đến phiền não cũng buông xả... 
buông xả đến tột cùng thì còn lại một bản tâm 
thanh tịnh..., cái đó chính là nguồn sống của bậc 
trí thánh, sống với nó thì phát sanh trí huệ... sẽ 
biết “tùy duyên, tùy sức.." mà chỉ đường dẫn lối 
cho chúng sinh... hướng về những chân tí của đời 
và của đạo..., giúp đại chúng cũng biết tùy duyên, 
biết thuận theo ý trời... dần bớt đi ngạo mạn, 
tham cầu... bớt đến cuối cùng... thì được an vui, 
tự tại, biết đủ, tùy duyên, khiêm hạ... và tự lượng 


được sức mình,.... 


Thuán theo tự nhiên 





Đối với gia đình, đoàn thể, dân tộc, quốc gia... cho tới 
toàn thể nhân loại... nếu ai ai cũng biết lượng sức mình 
thì bách tính xã hội.. luôn luôn được ấm no, hạnh 
phúc.... sẽ không tham cầu, viển vông xa vời... mà đi quá 
giới hạn cho phép, quá khả năng của chính mình... trong 
mọi lĩnh vực... cố quá thì quá cố thôi,... không còn phù 
hợp với lễ tự nhiên nữu,.. cũng chính là chưa giác 
ngộ,... 





Thuận theo tự nhiên 





2: Tùy Thuận: 
*.. Thuận theo tự nhiên bằng đức tin: 

Khi con người ta cảm thấy nhỏ bé, yếu đuối... trước vũ 
trụ bao la... người ta thường tìm một thứ gì đó thật to 
lớn có thể đặt niềm tin vào nó,... đó chính là lí do mà 
các tôn giáo ra đời,... Tôn giáo này cho rằng có ông 
trời..., tôn giáo kia cho rằng có thượng đế... tôn giáo nọ 
cho rằng có thần linh.... họ tạo ra mọi thứ, kể cả vũ trụ 
bao la này.... Con người... làm vậy để làm gì vậy?, đơn 
giản chỉ là đến an ủi mình, tự tạo cho mình một chỗ dựa 
tâm hồn mà thôi,..... 

Những tôn giáo đó đều là những người có đại trí tuệ, 
người đã giác ngộ được bản chất vũ trụ nhân sinh... mà 
tùy theo căn cơ chúng sinh... để diễn bày giáo pháp cho 
phù hợp,.... giúp con người... có được một đời sống tâm 
linh tốt đẹp hơn,..... 

Mỗi tôn giáo đều có những giáo lí đạo tí.. riêng, 
người có thể tin thì đương nhiên có thể theo, gọi là 
thuận theo bằng niềm tin, đức tin của mình,.... Chính từ 
những đức tin đó mà họ cảm nhận được sự bình an và 
hạnh phúc... . Đôi khi nó cũng là niềm tự hào... của họ 
trong cuộc sống,... Chúa tôi dạy thế, Phật tôi dạy thế...., 
nhỏ bé hơn tôn giáo thì là Thánh Hiền... xưa dạy thế.,..., 
Cha mẹ ông bà... tôi dạy thế... — đó chính là việc đặt 
niềm tin vào những thứ tốt đẹp hơn để sống một cách 
chuẩn mực hơn,.... “Đạo lí, chân lí.. cũng chính là tinh 


Thuận theo tự nhiên 





hoa của tự nhiên, thuận theo đạo lí, chân lí.. đúng đắn 
cũng có nghĩa là thuận theo tự nhiên rồi vậy,... ˆ 


— 





*.. Thuận theo tự nhiên bằng sự trải nghiệm: 

Khi bạn trải qua một quá trình, một sự việc... nào đó 
thì bạn có những kinh nghiệm về nó, những thứ đúng 
sai, phải trái, thiện ác... xung quang việc đó đều rõ ràng, 
thấu tỏ... — đó gọi là sự trải nghiệm,.... nó có thể ở đời 
này hoặc ở nhiều đời quá khứ đến nay... mọi sự trải 
nghiệm không hè bị mất đi, nó vẫn luôn tồn tại ở trong 
tàng thức dưới dạng đúc kết, tóm lược... và chỉ chờ 


duyên là nó lại được hiển hiện, tái lộ,..... 





Thuận theo tự nhiên 





Giả như. đứa bé mới 5 tuổi mà đã biết đánh đàn 
piano như người chuyên nghiệp tập luyện trong 30 năm 
mới đánh được, nhưng nào ngờ đời trước đứa bé đã gắn 
bó với cây đàn 50 năm tồi,... Và mọi sự trải nghiệp 
khác cũng như vậy, trong muôn loài vạn vật... đều như 
vậy, chỉ là cách thức tái hiện, phản ứng và hành xử... là 
khác nhau do có kho tàng thức, kho kinh nghiệp... khác 
nhau mà thôi,... Như Phát... sinh ra đã thành Phật..., 
mọi hành vi, ứng xử... đều chuẩn mực, liệu có phỏi chỉ 
trong kiếp sống đó Phật... mới hình thành không? rõ 
ràng là không phải, mà là từ vô lượng kiếp tu rèn... mới 
thành Phật... được,.... Cho đến cả một đất nước, một xã 
hội, một nền văn minh, một chu kì sinh diệt của nhân 
loại.. cũng hình thành bởi sự tiếp nối, truyền thừa... 
những tinh hoa, trị thức, kinh nghiệm... quý báu ở từng 
thế hệ đi trước để lại, từ đó mà bách tính... sống và tin 
thuận theo như một lẽ tự nhiên,.... 

Người khác nói đạo lí.. tuy hiểu nhưng khó nghe khó 
làm... dù là đạo lí.. của Phật... thế nhưng chính bản 
thân trải qua, đúc kết... thì lại nghe, lại làm... một cách 
vô điều kiện... — đó chính là sự trải nghiệm của chính 
mình thì mới có thể thuận theo, gọi là thuận theo tự 
nhiên bằng sự trải nghiệm nếu như sự trải nghiệm ấy vô 
tình là chân lí của tự nhiên,,..... 

Người phàm phu... tri kiến hạn hẹp, dễ gì mà có sự 
nhìn nhận đúng đắn.... Phật dạy: chỉ có hàng A La Hán... 
trở lên mới có thể có được cái nhìn đúng đắn, nếu vậy 


Thuận theo tự nhiên 





thì bạn tin sự trải nghiệm của mình là đúng đắn, là khế 
hợp với chân lí của tự nhiên, của vũ trụ nhân sinh... rồi 
sao*.... Cho nên thuận theo tự nhiên hay là thuận theo 
tri kiến cá nhân thì còn phải xem xét lại, xem xét lại điều 
gì? đó là bạn đã giác ngộ chưa? đã minh tâm kiến tánh 
chưa? Đã giải thoát chưa? Đã chứng quả gì chưa?,... — 
đó là điều vô cùng quan trọng,.... 


II T7 2 





*.. Thuận theo tự nhiên bằng sự kính nề: 

Đôi khi không cần phải có trải nghiệm, phải có trí tuệ 
chân chánh gì hết... mới có thể thuận theo tự nhiên, mà 
chỉ cần có một tấm lòng khiêm hạ, biết tôn kính thánh 
hiền.... từ đó biết nghe lời răn dạy của họ thì liền đã là 
người biết thuận theo tự nhiên rồi, vì sao vậy? Vì thánh 
hiền thì đương nhiên nói được lời lẽ khế hợp với tự 
nhiên, với bản chất của vũ trụ nhân sinh,..., cứ y giáo mà 


S7 


Thuận theo tự nhiên 





phụng hành thì đương nhiên có kết quỏ,... đạt đến sự 
giác ngộ và giải thoát... giống như họ vậy,..... 

Tuy nhiên chỉ bằng sự kính nể không thôi thì chưa đủ, 
bởi lẽ phỏi biết người được kính nể là ai? Là Phật, Bồ 
Tát... hay chỉ là người bình thường? nếu là người bình 
thường chỉ có chút ân huệ, nhân duyên... với nhau mà 
kính nể nhau thì lời nói hành vi... chưa chắc là thuận 
theo tự nhiên, mà chỉ là thuận theo lòng người... mà 
thôi,.... hai cái đó khác nhau hoàn toàn, cho nên chúng 
ta phải mình bạch được... minh bạch được thì mới có 
được hướng đi sáng suốt, rõ ràng, bản lĩnh... trong cuộc 
đời, ít bị nhân duyên trần tục chỉ phối..... 





Thuận theo tự nhiên 





*.. Thuận theo tự nhiên bằng trí tuệ: 

Trí tuệ từ đâu mà có? Đó là từ trải nghiệm mà nhìn 
nhận, đúc kết ra..., từ việc tự giác học hỏi, quan sát mà 
thấu hiểu ra..., từ sự giữ giới tu định mà phát sinh ra,.... 
Dù bằng cách nào thì nó cũng xây dựng được một niềm 
tin nhất định nơi chính bản thân mình,..., trí tuệ đó là 
những sợi dây, những tín hiệu... để kết nối tâm hồn với 
thiên nhiên..., nếu có thể làm theo thì cũng được xem là 
một người tốt, biết kính nể trời đất quỷ thần... tuy có thể 
chưa hoàn toàn khế hợp với tự nhiên nhưng chừng nào 
còn tâm khiêm hạ thì dần dần cũng sẽ hoàn thiện, khế 
hợp.... Giả như: một người nhờ giữ giới, tu định... chứng 
quả Tu Đà Hoàn... thì đã có được một niềm tin kiên cố 
vào đạo pháp..., trí tuệ chưa viên mãn nhưng thấy sai thì 
sửa sai, sửa cho tới khi chứng tới A La Hán, Bồ Tát, 
Phật... thì hoàn thiện, khế hợp... với tự nhiên,.... mọi lời 
nói, hành vi... đều sẽ là chánh tri chánh kiến cả,..... 

Phật nói: ai tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta,..., 
dù có được niềm tin chân chánh nhưng sau cùng vẫn là 
tự bản thân phải phát sinh trí huệ,.... tự mình cầm đuốc 
mà đi thì mới vững chắc, đường đi mới được xa hơn... 


Thuận theo tự nhiên 








cÍ‹‡£ m 


* Thuận theo tự nhiên bằng lòng từ bi: 

Từ bị luôn phát sinh được một trí tuệ chân chánh 
nhất vì vậy nó chính là thuận theo tự nhiên một cách 
đúng đắn nhất, cao siêu nhất.... Mọi đạo lí nhân sinh, 
hay đạo lí xuất phàm... đều dựa trên sự từ bi mà khởi 
phát, nếu rời xa sự từ bi thì chắc chắn đó không phải là 
chánh tri chánh kiến... mà là tự tư tự lợi, tham sân sỉ 
mạn, phiền não điên đảo,..... 

Vì có sự từ bu yêu thương... mà không xâm phạm, 
không tranh đấu... cũng chẳng vọng tưởng, phân biệt, 
chấp trước... với muôn loài, vạn vật... - đó chính là thuận 
theo tự nhiên một cách đẹp đếẽ, vẹn toàn... nhất rồi vậy,... 





Thuận theo tự nhiên 


— CHƯƠNG 4 
SỰ SẮP ĐẮT CỦA TỰ NHIÊN 





Tự nhiên sắp đặt cũng chính là tự bản thân mỗi 
chúng sinh, vạn vật... sắp đặt cho mình, sắp đặt thân 
xác, số mạng, nghiệp duyên, phúc họa, cối giới... và tất 
cả mọi thứ.... Vì sao ta lạt có mặt ở đây? Với thân hình 
này? Nhận thức này? Trách nhiệm này?.. — nó không 
phải là sự ngẫu nhiên của tạo hóa... mà nó đều có sự 
sắp đặt vô cùng tỉnh vi... của tự nhiên, và của ý niệm nơi 
tự thể,..... 

Tự nhiên và con người... vốn là một không phải hai..., 
mọi thứ hữu hình, vạn tượng... đều là bản sao của tự 
nhiên, đều mang mọi đặc tính vốn có của tự nhiên,..., 
cho nên người giác ngộ sẽ không đổ lỗi cho hoàn cảnh 
khách quan mà đều tự hiểu là hoàn toàn do mình cả 
thôi, tâm phàm thì cảnh phàm, tâm phật thì cảnh phật... 


Tuy hoàn toàn do chính mình nhưng trong tự nhiên 
vẫn có sự tương trợ, bù trừ... lẫn nhau, và điều kiện của 
nó là bản thân phải đúng đốn, tốt đẹp, có ích, và hướng 
thượng..., khi đó người khác sẽ giúp, thần phật sẽ giúp... 
. Còn nếu ngạo mạn, cố thủ, ích kỉ, ác độc... thì họ có 
muốn giúp cũng không giúp được..... 


Thuận theo tự nhiên 








1: sắp đặt thân xác: 

Cho dù là cục đá, cây cỏ... tuy vô thức... nhưng cũng 
có vị trí, vai trò... của nó trong tự nhiên... huống hồ là 
một sinh linh có nhận thức.... Vậy tự nhiên sắp đặt thân 
xác của muôn loài vạn vật... như thế nào?. 

Giả như thân súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục... thì có 
được ở chung với con người không? thân người có được 
ở cõi trời, cõi cực lạc... với Phật, Bồ Tát.. không?... 
Người xưa có câu: “mây tâng nào thì gặp mây tầng 
đó”... nếu đã cùng một loại thân tướng thì ắt sẽ cùng 
chủng nghiệp với nhau... làm sao mà do tưởng sự cao 
sang, siêu thoát... hơn được... khi bản thân chưa có sự tu 
hành,.... Khổng Tử cũng nói: nhân đức tìm ra bạn...” 
cũng có nghĩa là không những con người mà muôn loài, 
vạn vật... đều phụ thuộc vào “cái đức" ở bên trong, đức ở 
đâu thì tướng ở đó, ở đó là ở vào quang cảnh đó, quyến 
thuộc đó, bè bạn đó, đồng nghiệp đó, đất nước đó, xã 


Thuán theo tự nhiên 





hội đó... cùng tất cả mọi thứ liên quan khác... "mây 
khác tầng cũng chính là cái đức khác nhau vậy,... ” 

Muốn thọ thân xác, tướng mạo... đẹp hơn thì phải tu 
hành, giống như Phật... có vô lượng tướng hảo đẹp đẽ là 
bởi Phật... có vô lượng đức hạnh tương xứng,.... người 
nói lời hay thì có tướng miệng đẹp, người biết lắng nghe 
thì có tướng tai đẹp, người biết quan sát nhìn nhận chân 
lí thì có tướng mắt đẹp.... ngược lại thì rất xấu, rất dữ..., 
con gấu trúc chỉ ăn lá trúc thì rất dễ thương, con rắn ăn 
các loài nhỏ bé, chất chứa nọc độc trong răng thì rất 
rữ,.... mọi thân, tướng... của muôn loài, vạn vật... đều từ 
những nguyên nhân bé nhỏ đó mà ra,... Giả như: 
Chúng sinh khởi niệm tham thì đọa thân ngạ quỷ, khởi 
niệm sân thì đọa thân địa ngục, khởi niệm sỉ thì đọa 
thân súc sinh..., khởi niệm lành thì thân người, trời..., vô 
tình, vô kí.. thì trở thành đất, đá, cỏ, cây... - muôn sự... 
đều có nhân quả của nó, vạn pháp giai không nhưng 
nhân quả thì bất không,.... 





Thuận theo tự nhiên 





2: sắp đặt số mạng: 

Khi có thân xác, tướng trạng... rồi thì đương nhiên có 
số mạng, số mạng chính là chủng nghiệp ở bên trong 
cái thân xác, tướng trạng... đó quyết định,... Như con 
người... thì người làm quan cả đời, người làm kinh 
doanh cả đời, người làm thợ mộc cả đời, người thì làm 
chính trị cả đời... người thì làm đủ nghề, người thì lông 
bông bất định,.... người thì cắt tóc đi tu,.., cho đến núi 
rừng cỏ cây... an phận một chỗ,.. - đó chính là số 
mạng... của muôn loài, vạn vật..., suy rộng ra thì là cả vũ 
trụ, cả tự nhiên... mênh mông,... đều có số mạng riêng 
của nó cỏ, hạt bịu rất nhỏ lang thang trong không gian 
vô tận cũng chẳng phải thứ ngẫu nhiên,..... 

Trong đại vũ trụ, đại tự nhiên... tuy mỗi thứ đều có số 
mạng riêng... nhưng cũng chia ra rất nhiều nhóm số 
mạng giống nhau để sắp xếp thành một nhóm, một dân 
tộc, một đất nước, một xã hội... hay một hệ sinh thái, 
một khu rừng... nhất định,.... và chúng đều có “số mạng 
chung”... Giả như: khi bệnh dịch thì chúng sinh lây lan 
cho nhau mà chết hàng loạt, có loại bệnh dịch nào chỉ 
làm chết có một chúng sinh đâu..., khi cháy rừng thì cả 
khu rừng cháy rụi chứ đâu có cháy chỉ một cây thôi 
đâu,.... Đức Phật nói: "cả tam giới (trời, người, địa 
ngục...) mà chúng ta đang ở nó giống như một cái lò lửa 
vậy,..., nhìn thiên nhiên tươi đẹp là thế.. nhưng bên 
trong nó có rất nhiều tội nghiệp có thể dẫn đễn sự chết 
chóc hoàn toàn, sự hủy diệt đến tận cùng,.... không phải 


Thuận theo tự nhiên 





là nơi thanh tịnh, là nơi lí tưởng để sinh sống,.... nếu là 
thanh tịnh, là lí tưởng... thì Phật, Bồ Tát... đã tràn ngập 
nhân gian này rồi, nhưng vì không phải vậy nên họ phải 
đi, phải đi tới những cỗi giới tương xứng với cái đức... 
của họ - nếu họ không có hạnh nguyện giáo hóa ở 
đây,..... 

Trong số mạng có chứa sự sinh diệt, và bao nhiêu lần 
sinh diệt... ở trong từng tập nghiệp của mỗi chúng sinh, 
vạn vật... đó. Chúng sinh thì có sinh lão bệnh tử, vạn vật 
thì có thành trụ hoại diệt,..., đó là một chu kì cho một lần 
sinh diệt của số mạng,.... Giả như: người cả đời làm 
nghề mổ heo..., giết 300 con heo, thì số lần sinh làm heo 
cũng ít nhất 300 lần... để trả đi nghiệp sát sinh loài 
heo,..., tập nghiệp người đó cũng còn... 100 kiếp... làm 
súc sinh khác, 50 kiếp... địa ngục, 30 kiếp... trời, 150 kiếp... 
làm cây, 120 kiếp... làm cục đá,... thậm chí có lúc tỉnh 
giác cũng tạo được nhân vãng sanh cực lạc,.... 'số mạng 
có trong một đời, tuy nhiên nó cũng đã được tự nhiên, 
trời đất, nhân quả... an bài trong số lượng đời nhất định 
rồi, nó dựa trên ý niệm, hành vi tạo tác thiện ác, chánh 
tà... khởi sanh”..., và mọi chủng tử nghiệp của muôn loài, 
vạn vật... khác cũng như vậy, đó là tính công bằng của 
nhân quả, của tự nhiên,..., nó vi tế, dài lâu... cho nên chỉ 
có người giác ngộ, người tin hiểu nhân quả... mới có thể 
tin tưởng, thấy biết như thật,.... Hay như một người tu 
hành chứng quả Tu Đà Hoàn... thì còn 7 lần sanh thiên, 


Thuận theo tự nhiên 





Z lần sanh trần... thì chứng A La Hán... giải thoát khỏi lò 
lửa tam giới khổ đau này,..... 





3: sắp đặt nghiệp duyên: 

Trong mỗi số mạng, kiếp sống... của mỗi chúng sinh, 
vạn vột... thì tự nhiên, trời đất,.. cũng đã sắp đặt mọi 
duyên nghiệp... cả rồi, nó dựa vào 4 nhân duyên lớn là 
báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ... như trong lời dạy của 
Phật... để gặp nhau, để tương ngộ..., giải quyết xong thì 
hết duyên, chưa giải quyết xong thì oan oan tương 
báo... kiếp này chưa xong thì sang kiếp sau, kiếp sau 


nữa,... chừng nào hết thì thôi,..... 


Thuận theo tự nhiên 





Người... không giác ngộ thì hành xử theo cảm tính 
cảm xúc, theo nhận thức tư tưởng riêng... của mình nên 
không dễ để giải quyết ân oán... một cách triệt để, vì thế 
Phật, Chúa, Khổng Tử, Lão Tử... và những bậc giác ngộ 
mới xuất hiện để chỉ đường cho chúng sinh... họ cho 
vào cách hành xử đấy một chất liệu để ân oán... được 
giải quyết triệt để, đó là chất liệu của sự từ bi, yêu 
thương.... nó như nước có thể tưới mát vạn vật, san lấp 
hết những tổn thương, khuyết điểm, lỗ hồng, kẽ hở... 
trong sâu thẳm tâm hồn của chúng sinh, vạn vật..., từ 
đó mà đưa mọi sự trở về với bản chất của tự nhiên, khế 
hợp với quy luật của tự nhiên... mà được giác ngộ và giải 
thoát,..... 

Người giác ngộ, giải thoát... không phải là họ không 
có nghiệp, đã hết sạch nghiệp... mà là họ tự tại, an vui, 
thanh tịnh... trên nghiệp.... không có phản ứng thái quá, 
không có tham sân sĩ... trên nghiệp như người phàm 
phu, chưa giác ngộ... họ đón nhận nghiệp như một lẽ 
tất nhiên, an bài với sự sắp đặt của trời đất, của số 
mạng, của tự nhiên... - đó chính là tùy thuận tự nhiên,... 


Phải hiểu được rằng: "nghiệp nó không liên quan gì 
đến sự giác ngộ và giải thoát cả”, phải chăng khi lực tu 
còn yếu, sức giác của chúng ta còn yếu... thì nó còn chỉ 
phối... nhưng khi sức giác mạnh lên thì nó không còn 
sức chi phối mình nữa... . Giả như: Đức Phật vẫn luôn bị 
Đề Bà Đạt Đa nói xấu, hãm hại... ngài cũng phải trả 


Thuận theo tự nhiên 





nghiệp đau đầu khi kiếp quá khứ đánh vào đầu con 
cá,.... các vị đệ tử của ngài đã chứng quả La Hán... cũng 
vẫn chịu nghiệp bình thường mà.... ai cũng có, không di 
không có.... Nhưng Phật, A La Hán... khác người phàm 
ở cách thức đón nhộn, tâm thái đón nhận, và hành vi 
ứng xử... là hết thảy đều ở trong sự thanh tịnh, trí huệ, 
từ bị, khoan dung và tha thứ... thậm chí còn tìm cách 
giúp đỡ ngược lại nữa,..., thế mới gọi là giác ngộ và giải 
thoát,.... 





Thuận theo tự nhiên 





4: sắp đặt phúc họa: 

Chúng sinh, vạn vật... được ở nơi bình yên hay hỗn 
loạn? được nhàn hạ hay cực khổ? được khỏe mạnh hay 
bệnh tật? được xum vầy hay cô đơn? được hạnh phúc 
hay khổ đau?.. hết thủy những thứ đó gọi là phúc họa... 
. Phúc họa... lớn nhỏ thế nào? bền lâu hay không”... 
phụ thuộc vào duyên nghiệp, số mạng... và cái đức của 
mỗi chúng sinh, vạn vật... đó ở đâu? Và phúc họa... nó 
cũng thay đổi, biến hóa... dựa trên những yếu tố đó, đặc 
biệt ở cái đức có được phát triển lên không? có tu dưỡng 
thêm được chút nào không}... .. 

Người xưa nói: “có đức thì mặc sức mà ăn..., có nghĩa 
là không sợ không có ăn, không có mặc, không có bình 
yên, không có hạnh phúc, không có an vui... mà chỉ sợ 
không có đức mà thôi,.... Vạn sự tốt đẹp khởi đầu cũng 
là phải có đức, vạn sự gian nan, trướng ngại.. để dễ 
vượt qua cũng là phải có đức, vạn sự có được trường tồn 
cũng là đức..., tự nhiên, trời đất... cũng dựa vào đức... 
mà sắp đặt vị trí số mệnh, phúc báo.... Đức là cội dễ 
của muôn loài, vạn vật... không có đức thì dù là người 
hay vật... cũng hỗn loạn, diệt vong..., núi rừng cỏ cây... 
cũng không được yên bình, bền lâu.... Giả như: Tâm 
tham... trong lòng chúng sinh... thì sinh ra nạn chiến 
tranh, bệnh dịch... tâm sân... thì sinh ra nạn lửa, hỏa 
hoạn, cháy rừng..., tâm sĩ... sinh ra nạn gió bão, lũ lụt.., 
tâm mạn... sinh ra nạn động đất, sọt lở... - đó là những 
mối tương quan giữa chúng sinh và vạn vật trong thiên 


Thuận theo tự nhiên 





nhiên, tự nhiên.... phúc họa... đều là do chính bản thân 
chiêu cảm... chứ chẳng thể đổ lỗi cho ông trời, cho thánh 
thần... được..... 





5: sắp đặt cõi giới: 

Các cõi giới chính là những mảnh ghép to mà tự 
nhiên sắp đặt, bên trong đó tập hợp hết những chúng 
sinh vạn vật có cùng chủng nghiệp với nhau, từ đó mà 
các yếu tố về thân xác, số mạng, nghiệp duyên, phúc 
họg, trí đức... đều có những nét tương đồng lớn,.... Giả 
như: cối người thì thân tướng giống nhau, đẹp đẽ như 
nhau,.... nhưng so với cõi trời thì thua rất xa về vẻ đẹp và 
kích thước ấy,.... các cối cực lạc... của các Phật, Bồ Tát... 


100 


Thuận theo tự nhiên 





thì càng không thể so sánh.... Cõi ngạ quỷ... thì cổ bé 
bụng to, đói khát, vất vưởng.... cõi địa ngục... thì thân 
hình biến dạng, máu me, lúc nào cũng bị hành hình..... 

Một cây cỏ, hạt cát... cho đến một chúng sinh lớn hay 
chỉ là những con vi rút, vi khuẩn nhỏ... xuất hiện ở đâu 
trong đại vũ trụ, trong một cối nước... cũng đều có sự 
sắp đặt, tính toán rất chỉ lị, vẹn toàn... của nhân quả họa 
phước.... Người giác ngộ thì sẽ thấu đạt được lẽ đó mà 
không còn cảm thấy hoài nghi hay có sự bất công gì.. 
đối với sự sắp xếp của trời đất, tạo hóa, tự nhiên... 
nữu,.... chỉ biết an phận, vui vẻ... và dần nâng cao đức 
hạnh... để dần đạt đến cảnh giới cao hơn, cõi giới viên 
mãn hơn,... - đó chính là đã hiểu về tự nhiên, biết thuận 
theo tự nhiên, và cũng chính là con đường của sự giải 
thoát,.... 

Các cối giới khổ đau nhất... là các cõi giới địa ngục..., 
các cõi giới an vui nhất... là các cõi giới trời, người... — 
nhưng nó có sự luân hồi, chuyển hóa trong nhau, khổ 
đau không dứt... nếu không có phương hướng cho sự 
giải thoát thì vĩnh viễn chẳng thể thoát ra được,.... Các 
cối giới cực lạc... cũng xem như là các cỗi giới viên mãn 
nhất trong tự nhiên do nguyện lực của Phật... biến hiện 
ra để tiếp nhận những chúng sinh, vạn vật... có sự tu 
hành đã đạt đến mức độ bất thoái chuyển có nguyện 
vọng trở về để hoàn thiện nốt công đức thành Phột,..... 

Viên mãn tuyệt đối chính là cõi niết bàn, hoàn toàn 
thể nhập với chân tâm, bản thể của vũ trụ một cách 


Thuận theo tự nhiên 





tuyệt đối.... không còn bất kì thứ gì gọi là chúng sinh hay 
vạn vật... ở trong đó nữa,.... và chỉ có thành Phật... có 
tính thanh tịnh tuyệt đối của tự nhiên... mới có thể nhập 
vào đó được... như trong các kinh điển nói đến các vị 
Phật... khi công thành quả mãn... thì nhập vào niết bàn 
vậy... còn chúng sinh trong thập pháp giới... công đức 
nhỏ cạn... đều chưa thể sát nhập được..... 





102 


Thuận theo tự nhiên 





“Một miếng ghép của một bức tranh thì đương nhiên 
người ghép chỉ có thể ghép được ở đúng vị trí đó, không 
thể ghép được ở vị trí khác,.... mỗi cái đức của người, 
vật... chính là mỗi mảnh ghép, và người ghép chính là tự 
nhiên,.... Để có thể dễ ghép hơn, yên bình hơn... thì 
mảnh ghép ấy phải to, to như cả bức tranh rồi thì chẳng 
cần phải ghép gì cỏ,... đặt xuống là xong, cũng như vậy 
để có mọt số mạng tốt đẹp thì bắt buộc mỗi người... 
chúng ta phải biết tu hành, chỉ có tu hành thì cái đức 
mới tăng lên được, cái đức dần viên mãn như Phật, Bồ 
Tát... thì tự nhiên cũng chẳng phải sắp đặt gì cả, bởi lẽ 
họ đã khế hợp với tự nhiên rồi, họ trở nên tự tại, giải 
thoát, thích làm gì thì làm, ở đâu thì ở.... chẳng còn chịu 
sự sắp đặt của chính mình, của tự nhiên, của trời đất... 


HÀ 


nữu,... ˆ. 





103 


Thuận theo tự nhiên 





CHƯƠNG 5: 
ÁP DỤNG 


1: áp dụng tính tự nhiên vào cuộc sống: 
*. Trong mỗi cá nhân...: 

Vấn đề lớn đầu tiên của mỗi con người... chỉ tóm gọn 
trong bốn chữ “ăn, uống, ngủ, nghỉĩ,.... Vì vậy phải đưa 
việc này hợp với tự nhiên... thì dĩ nhiên sẽ có được một 
thân thể khỏe mạnh nhất đối với mỗi chúng sinh... . Giả 


như: 
w 


Ăn thì phải ăn những thức ăn sạch sẽ, không 
có thuốc độc hại, hóa chất bảo quản... những 
thức ăn đó nên được trồng gần nơi mình sinh 
sống khoảng dưới 50km là tốt nhất... vì rau củ... 
ấy cùng sống với chúng ta, cùng hít thở một loại 
khí hậu, cùng dùng một loại nước để sống, đặc 
biệt là khi cây cối rau củ... ở gần thì ít nhiều cũng 
có sự giao cảm về tâm linh với nhau... — như vậy 
cơ thể sẽ dễ dàng hấp thụ chất dinh dưỡng, ft bị 
bệnh tật do việc ăn gây ra... .. 

Trong việc ăn cũng cần chú ý việc cân bằng âm 
dương, rau củ quả... mỗi loài đều có tính âm 
dương mạnh yếu nhất định, cũng phải xem cơ thể 
mình có thể ăn được thứ gì... hãy ăn, chứ không 


104 


Thuận theo tự nhiên 





phải mọi thứ đều có thể ăn được,.... như người 
mang tính hàn, huyết áp thấp... thì không nên ăn 
loại cũng mang tính hàn nhiều, mà phải ăn loại 
mạng tính dương nhiều để cân bằng lại,.... và 
ngược lại cũng vậy,..... 

Người xưa còn phân loại tất cả các loại rau, củ, 
quả, thảo dược... rất rõ ràng, loại nào sinh dưới 
lòng đất, loại nào trên không khí... màu sắc, đặc 
tính... của các loại đều phân ra âm dương, ngũ 
hành... để phù hợp với việc ăn và chữa bệnh... 
(như trong cơ thể mỗi người... thì ngũ tạng... cũng 
tương ưng với ngũ hành (như gan thuộc hành 
mộc, tim thuộc hành hỏa, tỳ thuộc hành thổ, phổi 
thuộc hành kim, thận thuộc hành thủy,..) hay 
(rau củ... theo ngũ hành như, hành mộc thì màu 
xanh, hành hỏa màu đỏ, hành thổ màu vàng, 
hành kim màu trắng, hành thủy màu đen,...)..... 
Hiểu về âm dương, ngũ hành..., hiểu về việc phân 
chia thức ăn, thảo mộc... theo âm dương, ngũ 
hành... thì ắt sẽ tìm ra biện pháp làm cân bằng cơ 
thể, chữa trị bệnh tật,..), nâng việc ăn lên một 
cảnh giới rất cao là việc dưỡng sinh, dưỡng sinh 
tốt trong việc ăn sẽ kéo dài được tuổi thọ của 
chính mình, đồng thời cũng bổ trợ tốt trong việc 
tu dưỡng, thiền định..... 

Người nhà Phật... còn ăn chay trường, tức cả 
đời chỉ sử dụng rau, củ, quả, thảo mộc... để ăn... 


105 


Thuận theo tự nhiên 





chứ không dùng động vật để ăn nữa... đó là 
tránh việc sát sinh hại mạng, kết tạo oán thù trên 
thân... nhờ vậy mà thân thể trong sạch, dẻo 
dai.., trí tuệ cũng được mỉnh mẫn, sáng suốt..... 
Người ăn chay trường... - chính là người... thuận 
với thiên nhiên, tự nhiên một cách tốt nhất trong 
việc ăn để duy trì thân mạng cũng như huệ 
mạng, phức đức... của chính mình,..... 


Uống thì phải tìm được nguồn nước thiên 
nhiên, trong mát... không nhiễm độc, nhiễm 
phèn..., loại thức uống tốt nhất là những loại nước 
khoáng có trong những hang động, suối nguồu..., 
nó được thanh lọc bởi núi rừng... cho nên nó có 
độ tỉnh khiết cũng như tồn tại một năng lượng 
sống rất lớn, thậm chí là thiêng liêng... so với 
những loại thức uống nhân tạo,..... 

Những người có sự giác ngộ lớn, những cao 
nhân dị sĩ.. xưa nay... thường sẽ tìm về núi rừng 
để ẩn tu, lui tới những nơi có nguồn nước sạch 
nhất của thiên nhiên để sống và tu luyện..., trong 
những loại nước khoáng thiên nhiên đó thậm chí 
còn có rất nhiều loại vitamin, dưỡng chất... khác, 
có khi chỉ cần uống nước đó thôi cũng đủ duy trì 
cuộc sống trong một khoảng thời gian rất dài,.... 


106 


Thuận theo tự nhiên 





Nước dùng trong cuộc sống đời thường thì 
nhiều tạp chất, vi khuẩn, co... cho nên phải ăn 
chín, uống sôi..., để tránh bị các loại bệnh về tiêu 
hóa và nhiều loại bệnh liên quan khác.... Uống 
vừa đủ chứ không uống quá nhiều mà gây sức ép 
cho thận (hành thủy) dẫn đến chức năng thận 
suy yếu... hay uống quá ít thì chất cặn bã không 
thải ra ngoài được mà dồn ứ thành sỏi thận, sỏi 
tiết niệu..., con người cũng vậy và muôn loài trong 
thiên nhiên cũng đều như vậy cả,..... 


Ngủ thì phải đủ giờ, đủ giấc... với con người thì 
một ngày ngủ 6 đến 6 tiếng là hợp tí, thời gian 
ngủ từ 21h tới 3 giờ sáng là tốt nhất.... Trái đất có 
ngày nhưng cũng có đêm... cho nên chúng sinh 
có thức thì cũng phải có ngủ... âm dương phải 
điều hòa, thức nhiều quá cũng không được, ngủ 
nhiều quá cũng không được...... 

Ngủ cũng chính là một trạng thái thiền nhẹ 
của mỗi chúng sinh... nó sẽ giúp cơ thể có thời 
gian tĩnh lặng để tự cân bằng những chức năng 
về thần kinh, hô hấp, tiêu hóa... - nếu thiếu ngủ 
hay ngủ thừa... đều sẽ gây ra những rối loạn nhất 
định đối với mỗi cá thể,... cho nên ngủ thế nào 


107 


Thuận theo tự nhiên 





cho hợp lí cũng là một điều phải chú trọng, phải 
điều hòa,.... 

Nếu có thể tu hành thiền định như người tu 
luyện trong phật pháp... thì sẽ rất tốt cho sức khỏe 
con người... nhiều người có thể nhập định vài 
ngày, vài tháng... mà không cần đến việc ăn, 
uống, hay ngủ... nữa, thiền càng sâu thì cũng 
tương tự như việc ngủ càng sâu vậy, khi tỉnh dậy 
hay xỏ thiền đều rất sảng khoái, khỏe mạnh,..., có 
điều chúng khác nhau ở chỗ, trong quá trình ngủ 
thì không biết gì cả nhưng trong quá trình thiền 
thì rõ ràng, sáng biết... hơn cả lúc chúng ta đang 
thức,... đó là một điều tuyệt vời, là một lối đi để 
dẫn nhập chúng ta khế hợp vào bản chất, đặc 
tính... của tự nhiên vậy,..... 


Nghỉ là lúc cơ thể đã mệt mỏi rồi thì cần phải 
cho nó nghỉ ngơi, nếu cứ tiếp tục làm thì sẽ bị kiệt 
sức và gây ra sự rối loạn tất cả các chức năng, tế 
bào... của cơ thể... nghỉ không nhất thiết là ngủ 
mà đôi khi chỉ cần ngồi nhắm mắt tĩnh tâm lại, 
dừng lại sự vận động của thân cũng như suy nghĩ 
của tâm... để trở về với đặc tính tự nhiên ban sơ 
của cơ thể là sự tĩnh tại, thanh thản, không phiền 
não..... 


108 


Thuận theo tự nhiên 





Nghỉ không nhất thiết là lúc không vận động 
mới là nghỉ mà ngay cả lúc vận động cũng có thể 
nghỉ... giống như nhà thiền có câu: “đi, đứng, 
nằm, ngồi.. đều là thiền".. thì đi, đứng, nằm, 
ngồi... đều là nghỉ..., chỉ cần chúng ta giữ được sự 
thư thái, tĩnh lặng... thì ở đâu, làm gì, lúc nào... 
cũng là sự nghỉ ngơi cả, được vậy thì chúng ta 
luôn biết tiết chế cơ thể, tâm thức... trong từng 
hoàn cảnh cụ thể để không bị trở nên gò bó, 
cương cứng, stress... trong mọi sự việc,... cuộc 
sống sẽ trở nên nhẹ nhàng và cũng dễ dàng quan 
sát được nhiều thứ xung quanh một cách bao 
quát hơn, chỉ tiết hơn... — nó sẽ đem lại cảm giác 
bình yên, hạnh phúc... trong lòng mọi người... 
không còn bao trao, động loạn, thiếu sự trưởng 
thành... như người bình thường, chưa chín chốn, 
chưa sâu sắc... nữa,..... 


Ngoài ăn uống ngủ nghỉ.. ra thì vận động 
cũng rất quan trọng, vận động thì phải nhẹ 
nhàng, thư thái... những thứ động tác mạnh bạo, 
tốc độ... vốn chẳng phù hợp với thân thể cũng 
như tâm tính của con người hay mọi chúng sinh 
khác... 


109 


Thuận theo tự nhiên 





Người phàm phu... thì vận động bất định, tay 
chân, lời nói... đi trước sự tư duy, không biết kiểm 
soát hành vi.., còn người giác ngộ như Phát... thì 
chuyển động của một ngón tay, một ánh mắt, 
một bước chân... thôi cũng đều có lí do trong đó, 
tuyệt đối không có sự vận động thừa thãi...... 

Người bình thường cần chú ý sự vận động của 
mình, vận động quá nhiều thì kiệt sức, vận động 
quá ít thì làm trì trệ, thụ động... các chức năng, tế 
bào... của cơ thể, máu huyết không lưu thông... 
mà gây nên các loại bệnh tật... Chỗ nào đau 
nhức... do quá ít vận động thì chính chỗ đó cần sự 
vận động nhất... cồn được xoa bóp, quan tâm, 
giải huyệt... để nó được lưu thông khí huyết, tiêu 
trừ bệnh tật, đau nhức... ấy ởi,.. — ngược lại, chỗ 
nào đau nhức.. do vận động quá nhiều... thì chỗ 
đó lại cồn được nghỉ ngơi.... không được vận động 
nhiều nữa, không sẽ hư hại đến gân, cơ, xương, 
mạch máu,..... 

Ở trong nhà Phật... có một loại vận động phù 
hợp với tính tự nhiên là “đi kinh hành” hay gọi là 
đi trong sự tỉnh thức, từng bước chân đều là 
chánh niệm, thân và tâm được hòa quyện với 
thiên nhiên, với tự nhiên... mà được thanh tịnh, 
sáng suốt.... Nếu có thể mở rộng ra các loại vận 
động khác trong đời sống thì bạn chính là một 
thiền sư lỗi lạc... rồi vậy,.. . Người xưa cũng có 


110 


Thuận theo tự nhiên 





một phương pháp dưỡng sinh, thể dục... rất tốt 
đó là "thái cực quyền”... họ có những bài tập điều 
thân, điều tâm... rất uyển chuyển, nhẹ nhàng... 
phù hợp với sự vận động của người tu luyện,..., 
trong Phật giáo, tổ Bồ Đề Đạt Ma... cũng dạy một 
phương pháp là 'dịch cân kinh”, cũng giúp máu 
huyết lưu thông rất tốt,..... 





111 


Thuận theo tự nhiên 





Ngoài ra mỗi cá nhân phải đối mặt với bốn... loại 
quan hệ cơ bản trong đời sống... - đó là quan hệ với 
người khác, với xã hội, với thiên nhiên, và với trời đất 
quỷ thần...: 

MÃ Quan hệ với người... 


Trong các mối quan hệ với người khác... thì 
người sáng suốt... phải biết đứng ngoài cuộc..., 
không tự nhảy vào cuộc chơi hay cảm xúc... của 
bất kì ai cả... mọi chuyện chỉ nên là người chỉ 
đường (tức góp ý... thô, không can thiệp vào 
quyết định hay nhận thức... của họ, cho dù là mối 
quan hệ thân thiết hay bên ngoài xã hội,...) thế là 
đủ rồi, còn 'việc đi đường là việc của người đi 
đường”, họ nghe theo, làm theo... hay không là 
quyền của họ,.... mình chỉ đúng thì sẽ không ai đi 
St E1 s2 

Việc giúp ai cái gì.. thì biết lượng sức mình để 
giúp, giúp được gì thì giúp, không đi quá những 
giới hạn của bản thân cũng như của lí trí... quá 
giới hạn của bản thân thì mệt mỏi, mất cân bằng 
trong cuộc sống... quá giới hạn của tí chính là 
tình, rơi vào tình,... sẽ làm mọi thứ rắc rối, luẩn 
quẩn và phiền não.... Và giúp với tư cách là một 
người bạn, một người tốt bụng..., phỏi làm sao để 
người... không trông cậy vào mình việc gì dù nhỏ 
thì người sẽ không ỷ lạt mà tự mình bước đi, trí óc 
họ mới có điều kiện để tư duy và vận hành, trí óc 


112 


Thuận theo tự nhiên 





hoạt động thì sự sáng tạo ở họ mới có, nhận thức 
ở họ mới phát triển, đó là điều kiện cần để họ làm 
mọi việc... nếu không ai cũng chỉ như một cỗ máy 
vô trị... chỉ biết phụ thuộc vào người khác điều 
khiển thì mới sống được...... 

Tóm lại, đối với người khác... chúng ta không 
được dùng nhận thức, cảm xúc riêng tư, phàm 
phu... của mình mà bắt người khác... phải theo... — 
đó là điều tối thiểu phải làm được để quan hệ với 
người được hòa thuận, bền lâu,.. không làm 
được thì đừng thắc mắc vì sao cuộc sống với 
người khác lại trở nên khó khăn, bi lụy... đến 
Vậy,..... 





113 


v 


Thuận theo tự nhiên 





Quan hệ với xã hội...: 


Khi có sự sống chung từ hai.. người trở lên 
thành một gia đình, đoàn thể, đất nước, xã hội... 
thì bắt buộc ít nhất phải biết tôn trọng được nhau, 
không tôn trọng nhau được mà vẫn phải sống 
chung thì ắt sẽ gây tạo ra nhiều sóng gió, trở ngại, 
phiền phức, khổ đau... cho nhau, kết cục là cỗi cọ, 
tranh giành, đánh đấm lẫn nhau... thì đó không 
phải là lối sống của thánh hiền... không phải là 
biết thuận theo đạo trời, đạo tự nhiên,,..... 

Nhà Phật nói..., chỉ cồn trên trái đất này có một 
nhóm bốn... người sống cùng với nhau mà được 
hòa thuận (tứ hòa đồng giải...), không xảy ra bất 
kì một mâu thuẫn nào, tâm tánh lúc nào cũng giữ 
được thanh tịnh, trong sáng... thì trái đất này 
chưa thể hủy diệt được, vì sao? vì thần phật, chư 
thiên, hộ pháp... sẽ ga trì hộ vệ... mọi ách nạn 
lớn có thể dẫn đến hủy diệt sẽ không thể xảy ra 
được.... Còn khắp thế gian không có nhóm nào 
được như vậy thì chắc chắn ngày hủy diệt của trái 
đất... không còn xa nữa,... 

Ngay chính bản thân mỗi người cũng không 
thể hòa hợp với chính mình chứ đừng nói đến 
việc hòa hợp với người khác... . Vì sao? vì còn 
phiền não, còn vọng tưởng, phân biệt, chấp 
trước... chính là không hòa hợp với chính mình, 
người hòa hợp với chính mình phải là người đã 


114 


Thuận theo tự nhiên 





giác ngộ, trong tâm thanh tịnh... thì mới không tự 
gây rắc rối cho chính mình và người khác được,..., 
người người như vậy thì cả thiên hạ đồng giải... 
thế giới trường cửu, bất diệt... .. 





v Quan hệ với thiên thiên...: 

Đối với môi trường, thiên nhiên... cũng vậy, ta 
biết đối xử tốt với môi trường thì môi trường cũng 
đối xử tốt với ta, không khí thì trong lành, đường 
xá sạch sẽ, đất trồng được nhiều rau sạch, nước 
uống ngọt mát... .Ta không đối xử tốt với môi 
trường, thiên nhiên... thì bệnh dịch lan tràn, không 
còn không khí trong sạch để thở nữa, nước thì ôi 
nhiễm không uống được, không sinh hoạt được... 


115 


Thuận theo tự nhiên 





nữu,..., tất cả đều là do chính chúng ta tự đối xử 
với mình mà thôi,.... nếu thiên nhiên, môi trường... 
trở nên ô nhiễm, phẫn nộ... thì hãy thử nhìn lại 
phiền não, tâm tình... trong lòng chúng sinh sẽ 
FÔ ng ¡ 

"Vũ trụ là đồng nhất, tất cả là đồng nhất..., ta 
với người, ta với muôn loài, ta với vạn vật... đều 
chỉ là một, đều có tương tác lẫn nhau, ảnh hưởng 
lẫn nhau..." - "ta yêu thương bất kể ai, thứ gì... thì 
đều nhận lại sự yêu thương tương tự, không có 
chút khác biệt, đó chính là cái trí đại ngộ, là nhân 
quả phản chiếu qua lại, cũng chính là sự hòa hợp, 
hòa quyện... giữa con người với thiên nhiên bạo 
lq, với vũ trụ bao lq,... ”. 





116 


v 


Thuận theo tự nhiên 





Quan hệ với trời đất quỷ thần...: 

Trong cõi u mỉnh mắt thần như điện... người 
có thể rối gạt người... nhưng chẳng thể rối gạt trời 
đất quỷ thần,.... “Người có thể không hiểu người, 
nhưng trời đất quỷ thần... thấy rõ tâm người... 
đến từng ý niệm vi tế nhất... chính bản thân cũng 
không thấy nhưng trời đất quỷ thần... đều thấy 
được". Chính vì vậy khi con người, hay bất kì một 
chúng sinh nào... đang suy nghĩ hay làm việc... sẽ 
đều cảm đến trời xanh, đến quỷ thần... - đó chính 
là những áng kiện thiện ác nghiệp nhân... sẽ 
được lưu lại vào sách trời, vào nhân quả, vào 
Tàng Thức.... Con người... bình thường thì không 
thể cảm lại được thiên địa quỷ thần... “trừ người 
đắc đạo”, tức người có sức định công sâu dày, có 
cảnh giới thanh tịnh lớn... mới có thể cảm lại 
được, biểu hiện của sự cảm ấy chính là họ biết 
được ý" của trời đất quỷ thần,... "ý đó chính là 
những đạo lí thế gian và đạo lí xuất thế gian”, 
"người đắc đạo"... sẽ thay trời đất quỷ thần... 
truyền lại cho nhân thế... những hiểu biết về thực 
tại, về vũ trụ nhân sinh... trong cái sự cảm lớn 
nhỏ ấy, cảnh giới ấy... mà họ cảm được. 

"Giữa con người và trời đất quỷ thần... luôn có 
sự giao cảm... mà che chở, bảo bọc cho nhau... - 
nhưng với điều kiện là có được tâm nguyện, việc 
làm... có lợi ích lớn đối với chúng sinh vạn vật,... ” 


117 


Thuận theo tự nhiên 





Yêu thương và tha thứ.. hay Căm ghét và phẫn 
nộ... đối với vạn sự vạn vật... đều là do sự lựa 
chọn cách sống của mỗi chúng ta mà thôi. Sự lựa 
chọn của người thánh kẻ phàm... là có sự khác 
biệt đấy, và bạn hãy sáng suốt để chọn cho mình 
một lối đi, một lối ấi sáng suốt để làm sáng tỏ tất 
cả mọi lối đi khác trong cuộc đời. Bạn cứ yêu 
thương và tha thứ... trời đất quỷ thần... không có 
mắt hay sao?,..... 

Người xưa dạy: "ngẩng lên có trời, cúi xuống có 
đất, thiện ác ở trong lòng con người trời đất đều 
nhìn thấy và đều nghe thấy hết, thành tâm được 
với người khác... thì càng phải thành tâm với 
chính mình". Cho nên: đối đãi với chính mình ra 
sao thì cũng nên đối đãi với người khác... như vậy 
- đó là biết mở rộng tâm lượng của bản thân, 
thành tâm với người khác ra sao thì thành tâm 
với chính mình như vậy... — đó là tâm chân thành, 
cung kính, lễ nghĩa,... đó là không tự lừa đối 
chính mình, mọi người, và trời đất quỷ thần... 
.lrời đất quỷ thần... luôn tồn tại xung quanh mỗi 
chúng ta... kẻ trí hiểu được lẽ ấy mà giữ được tâm 
khiêm hạ, "biết kính quý, thành tâm... với người 
khác... mới là biết trân trọng chính mình”... “một 
tà niệm cũng không giám khởi lên dù ở trước mặt 
người khác hay khi ở một mình... để không phải 
hồ thẹn với trời đất quỷ thần... — đó chính là biết 


118 


Thuận theo tự nhiên 





thành tâm với chính mình rồi vậy... . “Con 
người... sống ra sao... đã trời đất quỷ thần... thấy 
rõ', thôi thì "người không hiểu... nhưng có trời... 
hiểu là được rồi, chỉ cần ta không làm gì thẹn với 
lòng mình thì cũng có thể ngẩng mặt lên trời mà 
nở nụ cười,... ˆ 

Có niềm tin với trời đất quỷ thần... thì cũng 
chính là có niềm tin vào một sự công bằng tuyệt 
đối... đối với mọi sự nơi thế gian hay xuất thế 
gian, có niềm tin vào sự giác ngộ giải thoát, có 
niềm tin rằng chính mình rồi sẽ thành Phột,... — 
đó chính là tin vào trời đất quỷ thần, vào nhân 
quả, vào sự giác ngộ và giải thoát... một cách viên 
mãn nhất, trọn vẹn nhất... rồi vậy,..... 





119 


Thuận theo tự nhiên 





*.. Trong gia dình...: 

Mỗi một gia đình... trong xã hội... rất quan trọng, nó 
như là một tế bào trong một cơ thể vậy,.... Chỉ cần một 
tế bào bị ung thư cũng có thể kết thúc mạng sống đó, và 
một gia đình bị hủy hoại, chìa rễ... thì làm sao lại không 
gây hại gì cho xã hội được,.... Người xưa có nói: 'tề gia, 
trị quốc, bình thiên hạ..." - hàm nghĩa là trước khi trị 
quốc, bình thiên hạ... thì phải tề gia trước... hay tề gia 
không được thì đừng nói đến việc trị quốc hay bình thiên 
hạ... làm gì cả.... một gia đình không bình yên thì củ một 
đất nước không bình yên... một đất nước không bình 
yên thì cả thiên hạ cũng không bình yên được..... Trong 
Phật Pháp... còn nói sâu rộng hơn: "mỗi một cá thể.. 
đều một phần của cả cái pháp thân chung trong cả càn 
khôn vũ trụ này,.... một ý niệm thiện ác... khởi lên đều có 
sự ảnh hưởng tới cùng khắp..." huống hồ là cả một gia 
đình?.... Một gia đình có 4.. người nếu có thể tứ hòa 
đồng giải... thì khắp cả càn khôn... sẽ đều bình yên,..., 
ngược lại nếu chỉ cần một gia đình 4... người không thể 
tứ hòa đồng giải... thì cả càn khôn... sẽ không thể có 
ngày bình yên... được,..., vì sao2.. là vì cái ác, cái mê, cái 
hỗn loạn ấy... nó sẽ ảnh hưởng ra khắp cả càn khôn 
này... với tốc độ lan truyền là tức thì tức khắc... chứ 
không phải là đi với vận tốc ánh sáng, âm thanh, hay gì 
vận tốc nào cả,.... giỗng như ta chích một mũi kim bé tí 
vào đa thịt thì tức khắc toàn thân chấn động liền, nhổ 
một sợi lông toàn thân cũng chấn động liền... chứ không 


120 


Thuận theo tự nhiên 





phải chấn động từng bộ phận trên thân thể... Bởi vậy, 
vai trò của sự giáo dục đạo đức thánh hiền, và hiểu biết 
về bản chất của vũ trụ nhân sinh... là điều rất quan 
trọng trong mọi thế hệ, mọi lúc mọi nơi... để thế gian... 
này được bình yên, để càn khôn... này được bình yên,.... 

Bản chất của một xã hội là sự quy tụ... và quy tụ ở 
mức độ nhỏ nhất chính là gia đình,..., ở các loài vật thì là 
một bầy đàn nhỏ..., ở trong thiên nhiên thì là một khu 
rừng nhỏ,.... Một cá thể độc lập tách biệt khỏi xã hội... 
hay một cái cây nhỏ tách biệt khỏi khu rừng... thì vốn 
chẳng thể duy trì sự sống một cách an ổn, bền lâu... 
muôn loài, vạn vật... vẫn là phỏi xây dựng gia đình, đại 
gia đình, đoàn thể, đại đoàn thể... theo cách này hay 
cách khác, đó là tính tự nhiên của sự thiên nhiên, của sự 
sống,..... 

Muốn xây cả một căn nhà thì bắt đầu vẫn là từ 
những viên gạch tốt, nếu viên gạch ban đầu không tốt 
thì càng xây lên cao thì càng có nguy cơ sụt đổ,..., cũng 
như vậy càng là gia đình, đoàn thể... lớn muốn tốt đẹp 
thì vẫn là phải từ những cá nhân càng phải được tu rèn 
cho tốt, tránh để bản thân là một phần tử xấu, một 
phần tử bị ung thư... trong xã hội... xa hơn là thành 
một phần pháp thân không tốt trong đại pháp thân của 
càn khôn vũ trụ... biến cả vũ trụ thành cái nhà lửa 
khổng lồ.... Do vậy, người người... phỏi biết hỗ trợ, bảo 
ban nhau... để sự tồn tại chung trở nên có ý nghĩa và có 
sự an vui, hạnh phúc,... - đừng để xảy ra phẫn uất phiền 


Thuận theo tự nhiên 





não... trong lòng, người không sáng suốt thì tề gia không 
thể làm được, càng không thể nói đến trị quốc, bình 
thiên hạ... nữa,..., gia đình chia cắt thì đất nước chia cắt, 
đất nước chia cắt thì thiên hạ chia cắt, thiên hạ chia cắt 
thì tam thiên đại thiên thế giới... không nơi nào là bình 
yên cả,..... 





122 


Thuận theo tự nhiên 





*.. Trong đất nước... 

“Một đất nước, một xã hội... được hài hòa, ổn định... 
thì phải cân bằng được sức lao động chung của người 
dân,...”, đó là điều rất quan trọng, bởi bản chất của đời 
sống xã hội đối với mỗi người đều là chỉ vì miếng cơm 
mạnh áo, là sức lao động... của họ mà thôi,.... 

Một đoàn thể, dân tộc, đất nước... có trí tuệ chung, có 
đức hạnh chung, phúc họa chung..., và tất nhiên là cũng 
có sức lao động chung, đó là trung bình một ngày thì họ 
làm việc bao nhiêu giờ? sự cực nhọc ra sao? năng xuất 
ra sao?, có phù hợp với sức lực của mỗi cá nhân, đoàn 
thể,... đó hay không?.... những chỉ tiêu đó xã hội phải 
điều tiết cho cân bằng được, nếu không cân bằng được 
thì chắc chắn sẽ nảy sinh nhiều vấn đề cho xã hội,..., và 
khi nảy sinh ra quá nhiều thì việc giải quyết những vấn 
đề ấy cho ổn thỏa còn mất công, mất của,... hơn là việc 
điều tiết để được hài hòa. Giải quyết những vấn đề ấy 
không được tốt thì sinh ra mâu thuẫn, mất đoàn kết dân 
tộc, con người không muốn làm nữa,.... ảnh hưởng tới 
năng xuất chung, thậm chí là ảnh hưởng tới trí tuệ 
chung, đức hạnh chung,... của cả dân tộc, xã hội... đó. 

Giả như: nếu để người dân,... chịu cực quá so với sức 
lao động chung của đoàn thể, xã hội... đó thì trong lòng 
họ ắt sinh phẩn uất, bi quan,... yếu tố đó dễ làm con 
người,... trở thành tế bào tiêu cực... cho xã hội. "Con 
người chỉ cần một tế bào ung thư cũng có thể giết chết 
mạng sống, xã hội thì cũng vậy, nếu dồn một ai đó, một 


123 


Thuận theo tự nhiên 





tập thể nào đó... tới mức cùng cực của sự sống... thì 
cũng sẽ ảnh hưởng tới xã hội trầm trọng như vậy, dù là 
một nhân tố nhỏ nhưng xem thường thì tất cả con 
người trong xã hội đó sẽ mất ãi niềm tin, động lực,... để 
sống,..., sẽ không còn ai tin tưởng vào di cả,.... đó là điều 
rất đáng sợ và nguy hiểm,... ” 

Cho nên: một đất nước, một xã hội... hài hòa được 
phải quan tâm đến từng người dân một, họ có công việc 
phù hợp chưa? đã ổn định chưa? họ làm có mệt quá 
không?, có ai chèn ép, bắt nạt họ không? sức khỏe họ có 
tốt không?, thăm hỏi họ có thường xuyên không?, có hỗ 
trợ tốt cho họ nơi ở?, tiền chữa bệnh?, lương thực? thắc 
mắc?.., đó là những vấn đề cơ bản mà một xã hội tốt 
đẹp phải “chủ động làm”, nó không phải là những thứ 
quá đòi hỏi đâu. Lòng tham, sự sân hận,... trong con 
người cũng chỉ là từ chỗ phẫn uất, bất bình... tới con 
người và xã hội mà khởi sinh, nếu một xã hội tràn ngập 
tình thương như anh em ruột thịt thì những thứ đó tự 
khắc hài hòa, khế hợp đạo lí tự nhiên.... dễ gì mà phát 
sinh được? của cải, vật chất, sức lực, tư tưởng... trong xã 
hội dễ gì bị phân tầng được?,..... 

Giả như: Nếu xét về nhân quả thì những người làm 
việc ít, cũng không giỏi,... nhưng có thể họ đã vất vả từ 
thời gian trước đó, những kiếp trước đó,.... nay họ chỉ là 
hưởng cái quả mà họ tạo ra,.... mọi sự khác biệt giữa kẻ 
giàu nghèo, nhàn hạ vất vả, nhà to nhà bé, bất hạnh an 
vui,... cũng chỉ là do bản thân mỗi con người, mỗi chúng 


124 


Thuận theo tự nhiên 





sinh... tự mình tạo ra mà thôi. Nhưng đó không phải là 
cái cớ mà xã hội có thể bỏ mặc mỗi người... tự bản thân 
họ mà đứng lên, sống chết sao thì tùy,.... đó là suy nghĩ 
với một đạo tâm rất nhỏ, thiếu tình thương, thiếu tấm 
lòng bao dung, sự đoàn kết... của những con người đang 
có phước lớn hơn,... - Họ sống trong cái phước đó mà 
nhìn nhận bị lệch lạc. Do vậy: Từ gia đình, tập thể, dân 
tộc,.... đất nước,... muốn hài hòa, ổn định,... vẫn là phải 
từ một cái tâm biết quan tâm, giúp đỡ... lẫn nhau để tồn 
tại, dù là bất kì một vấn đề thiết yếu nào trong cuộc 
sống đến những tâm tư tình cảm bên trong nội tâm,..., 
tất cả đều nên có được một đội ngũ tốt để chăm sóc, 
dẫn dắt bách tính xã hội,.... có như vậy mới xứng đáng 
mặc lên cái thân này bộ quần áo đẹp đẽ, không phải ra 
đồng cấy lúa cực khổ... để tạo ra cái ăn cho xã hội... . 

Người xưa thường nói: "đồng tiền đi liền khúc ruột, 
tiền bạc làm ra đều là phải dựa vào sức lao động, dù là 
lao động chân tay hay lao động trí óc... nếu sức lao 
động đó... mà không được minh bạch, rõ ràng, đền đáp 
xứng đáng... từ đất nước, xã hội... thì lòng dân sẽ loạn, 
phẫn nộ... — cho nên, phải làm sao "trả giá xứng đáng 
cho họ”, không bóc lột, chiếm đoạt, coi thường... sức lao 
động của di... không “dứt ruột" của ai... thì đất nước... tự 
sẽ được bình yên,..... 


125 


Thuận theo tự nhiên 








126 


Thuận theo tự nhiên 





*. Trong nhân loại...: 

Cả nhân loại... thì bao gồm nhiều đất nước... ở trong 
đó, mọi đất nước bình yên thì cả thiên hạ cũng bình yên, 
nếu có một đất nước không thích sự bình yên thì cả 
thiên hạ cũng hỗn loạn,... —- giống như trên cùng một 
thân thể con người... một con mắt... bị đau thôi thì cả 
thân xác cũng xem như bị đau, bị bệnh... hết vậy,.... Khi 
một chỗ bị đau thì sao? thì đương nhiên phải chữa trị..., 
hai tay, hai chân... còn vận động được thì cùng nhau tìm 
cách chữa trị cho cái mắt,..., cũng như vậy một đất nước 
xảy ra vấn đề gì thì những nước khác hãy cùng nhau 
giúp đỡ họ vượt qua khó khăn... - đó là phù hợp với lễ 
tự nhiên rồi vậy, cho đến khi bản thân gặp chuyện... thì 
chẳng cần phải nói gì các nước khác cũng tự động giúp 
đỡ,.... đó chính là tính bù trừ, bù đắp, san sẻ... cho nhau 
diễn ra một cách tự nhiên,..., xa xôi hơn thì là thế giới 
này đối với đại vũ trụ... nhỏ bé hơn thì là dân tộc này 
với dân tộc khác, vùng miền này với vùng miền khác, 
đoàn thể này với đoàn thể khác, hay người này với 
người khác,.... nhân quả vốn cân bằng... có qua thì ắt có 
lại, có thương có giúp... thì ắt được thương, được giúp... 
HỒN... 

Một cối giới là sự tổng hòa của tất cả yếu tố, tính 
chất... của muôn loài, vạn vật... chứa trong đó,.... muốn 
bình an... thì phải có được sự đoàn kết cao của tất cả, 
không phải một bên làm một bên phá mà có được... 
giống như hạnh phúc của một gia đình, người vợ xây 


127 


Thuận theo tự nhiên 





dựng hạnh phúc... còn người chồng chơi bời trách táng... 
thì gia đình đó không thể hạnh phúc... . Dẫu biết thế 
giới ta bà chúng ta đang ở này... chỉ là sự tương đối, có 
thiện có ác, có chánh có tà, có đúng có sai... chúng †a 
không thể cầu mong sự vẹn toàn, tuyệt đối, viên mãn... 
nhưng vẫn cần phải hiểu những tính chất tự nhiên đó 
mà hướng đến, mà xây dựng, mà tu dưỡng... bản thân, 
gia đình, quốc gia và toàn thể nhân loại,.... từ đó những 
chính sách, hiệp định, nghị quyết, tiêu chí, tiêu chuẩn, 
quy chuẩn, quy định... của xã hội... mới trở nên đúng 
đắn hơn, đưa đến một nhân loại thái bình hơn, hạnh 
phúc hơï,..... 





128 


Thuận theo tự nhiên 





2: áp dụng tính tự nhiên vào việc trị an xã hội: 

Đỉnh cao của việc trị an là trị như không trị, can thiệp 
như không can thiệp.. lập giới lập pháp.. mà như 
không lập giới, lập pháp... gì cả,.., không để đại chúng 
dễ dàng bị phá giới phá pháp... mà gây loạn trong xã 
hội,..... 

v "Muốn dẫn dắt đại chúng xã hội, nhất thiết 
phải biết cách tạo nên ân nghĩa với họ, sau mới 
có thể nói đến việc trị an,..."“ Giả như: Một vị Phật, 
Bồ Tát... giáo hóa chúng sinh, trong vô lượng kiếp 
đã kết duyên lành với chúng sinh, như có câu 
chuyện Đức Phật kể cho các vị tì kheo về kiếp xưa 
của Phật. Có một kiếp xưa Phật làm con voi, con 
voi đã nhảy từ trên vách núi cao xuống mà chết 
đi để làm thức ăn cho 5 người sắp chết đói trong 
sa mạc, nhờ thịt voi mà được sống xót qua sa 
mạc - đó là ân ngHĩa, từ cái ân nghĩa đó mà sau 
này họ gặp lại Phật tự nhiên mọi lời nói họ đều 
dễ tin tưởng và noi gương theo,.... Ngược lại, nếu 
con voi đó là một đại ma vương thì họ cũng sẽ dễ 
học tập và nghe theo ma vương, chứ sự học hỏi 
và đi theo nó không phụ thuộc hoàn toàn vào 
người thầy có nhân đức hay không, mà cái phụ 
thuộc sâu sắc hơn "là duyên nợ", “đó là đòi nợ, trả 
nợ, báo ân, báo oán..., bốn... thứ này là mối 


129 


Thuận theo tự nhiên 





quan hệ qua lại giữa tất cả chúng sinh với nhau. 
Một vị Bồ Tát muốn đi hóa độ chúng sinh, Bồ Tát 
dù có phẩm đức cao nếu đứng một chỗ mà nói lời 
đạo đức, không có duyên nợ (pháp duyên...) với ai 
thì có ai tới nghe không? tất nhiên là không có 
rồi, cho nên Bồ Tát mới đi hóa duyên, tức kết 
duyên lành với chúng sinh bằng mọi loại phương 
tiện để dẫn dắt và giáo hóa cho chúng sinh nhiều 
đời nhiều kiếp, mỗi kiếp từng chút một, “không 
thể nóng vội mà làm giáo hóa được". 

Cho nên: Chúng ta đối với ông bà cha mẹ, anh 
chị em, bạn bè đồng nghiệp,... là đã có duyên sẵn 
rồi, không phải vất vả, khổ nhọc, gian nan... để đi 
kết duyên như Bồ Tát thì phải biết trân quý, biết 
tận dụng cơ hội sẵn có để hóa độ cho họ, "đó là 
tận hiếu tận nghĩa”, mới đáng là người hiền thiện, 
không cần quá coi xét là thuận duyên hay nghịch 
duyên, hơn nữa nghịch duyên đôi khi còn tốt hơn 
cả thuận duyên trong việc hóa độ lòng người. Khi 
chúng ta hiểu sâu sắc được những điều này thì tự 
nhiên chúng ta tự biết sẽ làm gì, sẽ chẳng có bất 
kì một lí do gì khiến chúng ta phải nóng giận, khó 
chịu,... với tất cả mọi người quanh ta nữa, ta còn 
những tâm thái đó thì phải biết mình còn chưa 
thông suốt, chưa từ bi rộng lớn,... là chưa có được 
sự trưởng thành cần thiết của một con người. 


130 


Thuận theo tự nhiên 





“Muốn đứa trẻ nghe lời, hãy cho nó một cái 
kẹo..." - giáo dục chỉ đơn giản là như vậy thôi. Kết 
duyên lành với đại chúng xã hội thì đạt chúng xã 
hội sẽ nghe lời, cái kẹo chính là ân nghĩa, nghe lời 
chính là nhờ có ân nghĩa tốt đẹp mà việc trị an xã 
tắc được tốt đẹp. Cái kẹo đó phỏi có cái thanh 
bạch, liêm chính, yêu thương... ở đó thì tự nhiên 
việc trị an sẽ thuận lợi, không có chướng ngại. 

Đối với một vị chân tu,... trong tâm họ sẽ 
không khởi tâm động niệm - bởi cái họ muốn 
hướng đến là làm Phật, còn đối với sự nghiệp 
giáo dục “âu sắc mà nói - đó vẫn là nghiệp”, là 
nghiệp thiện. Trong tâm của chúng †a muốn giáo 
hóa di, ngoài bên ngoài phải kết ân nghĩa, bên 
trong tâm phải trải tâm từ bị, yêu thương đến 
những người đó, những chúng sinh đó thì tự 
nhiên sẽ kết duyên lành một cách sâu sắc nhất 
mà không phải tốn công tốn của, tốn thời gian,... 
- "nhưng trong tâm không chấp trước sự giáo dục 
tức không thấy bản thân ta làm giáo dục, tổ chức 
ta đang trị an, không thấy người được giáo dục, 
nhân dân ta được trị an,... thì tuy làm nghiệp lành 
mà không bị dính mắc vào nghiệp lành - đó mới 
là tâm tự tại, giải thoát, người người mới có thể 
thoải mái với nhau, kính quý nhau, đàm bọc lẫn 
nhau mà không có sự tranh giành vì tham cầu và 
tự lợi đó mới là cách thức để xây dựng một xã 


Thuận theo tự nhiên 





hội thái bình thịnh trị. Và chỉ có con đường giáo 
dục luân lí đạo đức một cách đúng đắn mới có 
thể làm được, "chỉ có ân nghĩa tốt đẹp mới có thể 
chung sống tốt đẹp, ân nghĩa không tốt đẹp xã 
hội liền không tốt đẹp... 





132 


Thuận theo tự nhiên 





Sự xuất hiện để động viên và đưa ra lời khuyên của 
những người giữ vị trí cao, có đức lớn... trong gia đình, 
trong gia tộc, trong đoàn thể, hay trong xã hội... - đúng 
lúc, đúng thời điểm,... có tác dụng vô cùng lớn lao đối với 
mỗi cá nhân, mỗi tập thể... trong cuộc sống,.. và đó 
cũng là trách nhiệm của họ,... nó tiếp thêm tỉnh thần... 
mang tính trí tuệ, nhân văn, đoàn kết... trong công cuộc 
trị an, người đứng đầu mà không hiểu được tầm quan 
trọng trong việc an dân... thì không thể tạo được sự gắn 
bó cần thiết, tính đoàn thể cần thiết mà mọi tập thể, mọi 
xã hội... không thể thiếu,..... 


v 


Giống như một vị Phật... xuất hiện nơi thế gian 
này vậy, chỉ cần ngài hiển hiện cũng đủ làm 
muôn loài vạn vật... được tươi mát, hòa bình... với 
nhau,... mỗi khi ngài xuất hiện trước mặt ai để 
giáo hóa thì thường đó là nhân duyên chứng 
thánh quả của họ chứ chẳng phỏi tầm thường,.... 

Hay đơn giản là một nhà lãnh đạo tốt, những 
vị thầy lớn... trong dân tộc, đất nước, trong xã 
hội... — những nơi nào, việc nào... dân chúng 
đang hỗn loạn... thì cần ra mặt, đưa ra lời khuyên, 
cách thức giải quyết vấn đề.. đúng lúc, sáng 
suốt... thì tự khắc sẽ trấn an được lòng dân... .. 
“Đức nhỏ, trí nhỏ... trấn an việc nhỏ..., đức lớn, trí 
lớn... trấn an việc lớn...", "người hiểu được gốc rễ 


133 


Thuận theo tự nhiên 





của việc trị an... ắt sẽ hiểu rằng bản thân cần phải 
tu dưỡng nâng cao đức hạnh,... 
v 





Nước không biết chảy về đâu thì đào lối cho nó, nước 
đã thành dòng lớn thì cần trị nó, không cho nó phá hoại 
mùa màng, dẫn khéo cho nước thấy biển cả bao la thì 
tự nó tìm về, tìm về nơi rộng lớn, nơi thánh thiện, trong 
sáng..., nơi bản chất, bản tính của tự nhiên,.... 

 . Khổng Tử nói: phàm là con người thì ai cũng 
có lòng trắc ẩn,..., nghĩa là khi mỗi người làm sai 
điều gì thì tự họ sẽ đến lúc nhận biết được và hối 
hận, chẳng cần người khác phải khuyên dăn,..., 


134 


Thuận theo tự nhiên 





đôi khi cứ lên mặt dạy đời, nói lí lễ... cho dù đúng 
đi nữa nhưng lại chỉ làm cho các mối quan hệ 
thêm căng thẳng, bất hòa.... cũng đôi khi chỉ cần 
một tấm lòng yêu thương rộng lớn chẳng cần nói 
lời nào cũng có thể khiến trời đất rơi lệ thì lo gì 
việc sống với người khác sẽ không làm họ cảm 
động, giác ngộ?... tâm lượng càng lớn... thì việc 
trị an càng lớn, càng thuận lợi... ”,..... 


Kẻ phàm trị người người sẽ thay đổi trong nhất 
thời, nhưng thánh nhân trị người thì người sẽ 
thay đổi vĩnh viễn,..., 'kẻ phàm đánh vào tâm thái, 
tính nết, thói quen, thể xác... nhưng thánh nhân 
đánh vào bản chất, vào lương trí, vào lòng trắc 
ẩn, tính chất tự nhiên..., về lâu dài thì cái nào 
hơn cái nào?.., từ giáo dục nhân tâm cho đến trị 
an xã hội... đều cần phải nhìn nhận từ cái gốc dễ 
này thì sự ổn định, thịnh vượng... mới có thể duy 
trì dài lâu, hạnh phúc... . 


135 


Thuán theo tự nhiên 








3: áp dụng tính tự nhiên vào việc tu hành... để đạt đến 
sự giác ngộ và giải thoát: 

Giác ngộ chính là hiểu về tự nhiên, giải thoát chính là 
thuận theo tự nhiên..., có giác ngộ thì mới có giải thoát... 
thì cũng tức là có hiểu về tự nhiên thì mới có thuận theo 
tự nhiên,.... không giác ngộ thì giải thoát cái gì? không 
hiểu về tự nhiên thì thuận theo cái gì của tự nhiên?,..... 

Để việc tu hành đạt được kết quả tốt lên thì cần phải 
làm ba... VIỆC: 

- Một là: khiêm hạ, nhiêm nhường... học hỏi để 
bước đầu có cái hiểu cơ bản về sự tu tập, về tự 
nhiên, về sự giải thoát, nếu cứ cao ngạo, tự 
mãm... thì muôn đời cảnh giới nội tâm không cao 
hơn được... càng lúc lại càng thụt lùi đi do 
nghiệp tội tạo ra thêm bởi chính sự cao ngạo, tự 
mẫu... đó... : 


136 


Thuận theo tự nhiên 





Hai là: dần buông xả phiền não, tập khí.. 
xuống, chúng là những nghiệp thức... lâu đời cố 
hữu... nếu không buông xuống... thì không có 
cách nào nhập đạo cả,..... 

Ba là: tập sống với những bản chất của tự 
nhiên... để dần khế hợp với đại đạo, với tự tánh... 
trong mỗi chúng ta... Nhà Phật nói: 'phá một 
phẩm vô minh... chứng một phần pháp thân..." có 
nghĩa là một khi phiền não, tập khí... mất đi một 
phần... thì sự giác ngộ giải thoát tăng lên một 
cảnh giới..., hiểu về tự nhiên thuận theo tự nhiên... 
sẽ tăng thêm một tầng bậc... - Vô minh đã phá 
sạch thì chứng đại pháp thân... tức là phiền não, 
tập khí.. buông sạch rồi thì giác ngộ giải thoát 
hoàn toàn..., cũng tức là hiểu về tự nhiên trọn vẹn 
rồi thì thuận theo tự nhiên cũng được trọn vẹn 
tHẾOjc v5 


137 





Thuận theo tự nhiên 





138 


Thuận theo tự nhiên 





CHƯƠNG 6: 
PHƯƠNG PHÁP TU LUYỆN 
ĐỀ KHẾ HỢP VỚI TỰ NHIÊN 


Thực chất chẳng có phương pháp tu luyện nào để 
khế hợp với tự nhiên được cả, bởi tự nhiên vốn là tự 
nhiên... nếu có cái gọi là phương pháp nào đó... thì 
phương pháp ấy không tự nhiên... mà chỉ là sản phẩm 
của tưởng thức, phiền não, tạp niệm... mà thôi... dùng 
cái không tự nhiên để khế hợp với tự nhiên thì đúng là 
một trò đùa khờ dại, ngây ngô... rồi vậy,..... 

Tự tánh, bản thể.. trong mỗi chúng sinh, vạn vật... 
chính là tự nhiên, còn là đại tự nhiên nữa..., chỉ cần nhận 
ra và sống trực tiếp với nó thì chính là khế hợp rồi chứ 
không có phương pháp nào hết,.., giống như sự khác 
biệt giữa Phát và chúng sinh chỉ là ngộ hay mê mà thôi, 
mọi thứ khác giữa phật và chúng sinh đều giống nhau 
cỏ, pháp thân, pháp tánh... chẳng có gì khác nhau..., chỉ 
là một bên thì nhận ra... còn một bên thì mê mờ... 
nghiệp nhân quả báo... phải thọ... nếu còn thì đều phải 
nhận lấy cả... không di tránh được hết,..... 

Cái gọi là phương pháp chỉ là cách thức để làm sao 
chỉ cho người mê tỏ ngộ,..., tỏ ngộ rồi thì phương pháp 
không cần dùng đến nữa... giống như lên bờ rồi thì 
không cần dùng đến thuyền nữa.... Nhà Thiền của Phật 


139 


Thuận theo tự nhiên 





Giáo... có câu: “trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành 
Phật”... có nghĩa là làm sao giúp người tu hành... nhận 
ra bản tâm thế là xong,.... người căn cơ (thiện căn, huệ 
căn...) còn nhỏ thì rất vất vả để nhận ra tâm tánh, 
nhưng người có căn cơ lớn rồi, có bề dày công đức rồi... 
thì dễ dàng chỉ cho họ hơn,..., đôi khi chỉ cần một câu 
khai thị là xong,.... Cho nên, việc tích lũy công đức thiện 
lành... là việc rất quan trọng, nó là nền tảng để có thể 
kiến tánh, đưa đến cái thông hiểu về tự nhiên, đại đạo..., 
từ đó mới có thể khởi tu, thuận theo.... chính thức bước 
đi trên con đường giác ngộ, giải thoát sinh tử luân hồi,... 





140 


Thuận theo tự nhiên 





Tuy là nói không có phương pháp để khế hợp với tự 
nhiên... nhưng đó là nói trên bình diện tuyệt đối, nói với 
người đã giác ngộ, đã kiến tánh.... Còn trên bình diện 
tương đối thì vẫn có phương pháp để làm phương tiện 
giúp người mê tỏ ngộ.,.... vậy nên có thể tóm tắt lại một 
số phương pháp bao trùm hết tất cả các phương thức 
chỉ dạy trong các tôn giáo... như sau: 


1: phương pháp phản tỉnh: 

Phản tỉnh tức là xoay lại nhìn vào trong tâm, "hễ thấy 
sai thì sửa đổi lại...”, đó cũng là cách giáo dục của Khổng 
Tử, ngài nói: "trên đời ai mà không có lỗi, có lỗi sửa lỗi 
thì còn thiện nào bằng”,.... Vì sao nói nó là thiện nhất? 
vì “nếu biết sửa lỗi thì lỗi có nhiều đến đâu cũng sửa 
hết", nếu có thể sửa hết tất cả bất thiện thì chẳng phải 
chỉ còn lại tất cả thiện rồi sao? còn nếu không có tâm 
sửa lỗi thì dù chỉ còn một lỗi không chịu sửa thì kẻ ấy 
vẫn chỉ là kẻ phàm phu, không phải người Quân Tử, 
Thánh Hiền... 

Trong Phật giáo thì phản tỉnh để sửa đổi lỗi lầm còn 
được gọi là “tàm quý”... Tàm, quý đều là tâm hồ thẹn 
với các điều tội lỗi xấu xa mà mình đã tạo ra. Tự hồ 
thẹn với chính mình gọi là tàm, đối với người sinh tâm 
hồ thẹn gọi là quý. Có những tội lỗi chỉ một mình mình 
biết, có những tội lỗi mọi người đều biết,..., dù là tội gì thì 
cũng phải sửa, không sửa thì không thành Phật, thành 
Bồ Tát... . 


Thuận theo tự nhiên 





Chỉ cần “thấy sai thì sửa”, chỉ cần “tàm quý”... thì kẻ 
phàm cũng dần thành Phật... vì sao lại đơn giản như 
vậy? - đó là vì mỗi ngày một thiện lên, đại thiện cũng 
chính là một bản chất, một đặc tính... của tự nhiên, của 
tự tánh,.... tâm ngày một sáng lên... thì tự nhiên sẽ ngộ 
ra bản chất, đặc tính... đó vốn tự nơi mình, cứ vậy mà 
dần cho tới lúc viên mãn... mà chứng đắc Phật quả,.... 





142 


Thuận theo tự nhiên 





2: phương pháp quán chiếu: 

Hai... quán chiếu quan trọng nhất, bao quát nhất... là 
quán chiếu vạn sự vô thường, vạn pháp vô ngã,.. — 
quán chiếu đến tận cùng... thì thấy được chân thường, 
chân ngã... là tự tánh, bản thể... của vũ trụ vạn vật..... 
Hàng Bồ Tát... thường dùng những phương pháp quán 
chiếu... để phản tỉnh bản thân cũng như làm phương 
tiện để giáo hóa,... mọi đạo lí thế gian hay xuất thế 
gian.... mọi quy luật biến đổi, chuyển hóa... của vật chất, 
tín hiệu.. khắp càn khôn... đều không rời xa sự vô 
thường, vô ngã.,..... 

Quán chiếu đến giai đoạn cuối cùng là quán chiếu 
chính tự tánh, bản thể.. của chính mình... Tới đây 
Phật... nói tự tánh cũng vô thường.... phủ nhận luôn tính 
thường hằng, bất biến... của nó... vậy là sao? ý của 
Phật... không phải nó vô thường... mà cái tâm nhìn vào 
tự tánh... của bạn là vô thường..., Phật nói vậy là để bạn 
đừng dùng con mắt, tư duy, vọng thức... để nhìn vào nó 
nữa, đừng quán chiếu... gì nữa... mà hãy sát nhập vào 
đi, đừng nghị ngờ gì cả.... bạn không có sự tự tin tuyệt 
đối thì bạn chẳng thể nào sát nhập vào được,.... "thị tâm 
thị phật, thị tâm tác phật... — tâm này là phật thì tâm 
này liền là phật”... nhất định phải có niềm tin nơi chính 
mình, tin mình chính là Phật... đó cũng chính là “kiến 
tánh'”,.... Khi đó một tánh giác hiện tiền, thanh tịnh và 
trùm khắp... — đó mới chân thật là tự tánh, là bản thể... 
trong bạn, trong muôn loài vạn vật,.., khi đó mới chính 


143 


Thuận theo tự nhiên 





thức là bước chân vào con đường thành Phật... còn 
trước kia thì học vấn, cảnh giới tư tưởng... có cao siêu 
đến cỡ nào cũng chỉ là một sự vô thường trong vạn sự 
vô thường... mà thôi,... pháp cũng phải bỏ huống hồ 


káê HÀ 


phi pháp”,..... 


JÝM A#mw w 


tww® tr 
8"†TNTBMG NUU ' Lấy 


m 
> 
= 








144 


Thuận theo tự nhiên 





3: phương pháp nhiếp tâm: 

Nhiếp tâm là phương pháp thâu tóm tư tưởng... vào 
một chỗ, không để tâm tán loạn, suy nghĩ nhiều nữa... 
chỉ tập chung vào đề mục... đã được định sẵn.... Giả 
như phương pháp thiền của tiểu thừa, hay niệm phật, trì 
chú... của đại thừa phật giáo... đều là dùng cách nhiếp 
tâm vào một chỗ, một đề mục... để phiền não, vọng 
tưởng, khổ đau... lắng lại, từ đó có được định tâm, tuệ 
tâm.... hóa giải chính phiền não, vọng tưởng, khổ đau... 
Ũ/ngng 

Nhiếp tâm đến giai đoạn cuối cùng thì vẫn là phải 
buông cái nhiếp tâm, cái đề mục... đó đi (pháp cũng phải 
bỏ...) để hoàn toàn trở về với sự thanh tịnh, tỉnh sáng... 
tuyệt đối của chân tâm, tự tánh... nơi chính mình,..... Mọi 
cách thức tu học khác... cũng chỉ là phương pháp dẫn 
nhập đến tự tánh... của mình mà thôi,.... nếu không phải 
dẫn nhập đến điều đó mà là dẫn nhập đến điều khác, 
càng tu lại càng vọng tưởng, phiền não... hơn thì cách 
thức đó khẳng định là không phải con đường của sự 
giác ngộ, giải thoát... . 


145 


Thuán theo tự nhiên 





sò {bà s2xl— Xe ẤY bài 


ĐUẾ 
s5 





4: phương pháp thanh tịnh: 

Thanh tịnh hay gọi là thanh tịnh thiền chính là đỉnh 
cao của thiền định, là tối thượng thừa thiền... nhà 
Phật... gọi là thiền tông,.... Ban đầu đối với người thực 
hành thiền thì nó cũng bắt đầu từ việc nhiếp tâm (sổ tức, 
tùy tức...) nhưng đến khi hiểu rồi thì sống trực tiếp với 
bản tâm thanh tịnh.... Thông thường thì chỉ có người có 
căn tu lớn mới dễ nhập môn, còn người căn tu (thiện 
căn, huệ căn...) nhỏ thì khó tiếp nhận, phù hợp với các 
phương pháp khác hơn.... nhưng có quyết tâm thì cũng 
tu được..... không sao cỏ, thiện căn huệ căn... mình nhỏ 
thì tu lâu nó cũng lớn thôi, quan trong là phải có ý trí, có 
quyết tâm..., không có ý trí, không có quyết tâm... thì căn 
cơ to lớn thế nào cũng sẽ thui trột, thoái chuyển lại,..... 


146 


Thuận theo tự nhiên 





Sau đây là hướng dẫn cơ bản để đại chúng thực hành 
phương pháp thanh tịnh thiền... để trước hết nó làm 
lắng lại sự phiền não, khổ đau... trong lòng, sau mới nói 
đến sự giác ngộ giải thoát phía squ,...: 


v 


“Khi thân tâm bạn mệt mỏi,... chính là lúc nó 
cần đến thiền dịnh,... rồi đấy,...". Cuộc sống này 
vốn rất vất vả, và khắc nghiệt,.. nhiều khi vì bôn 
ba với nó mà lao tâm khổ trí, thân xác tiều tụy,... 
không lúc nào được thủnh thơi, an nhàn,.... Xét 
đến cuối cùng... bạn hãy tự hỏi, chúng ta sống ở 
đời là để làm gì?, nếu không tự làm cho bản thân 
mình được an vui... thì cuộc sống của mình có ý 
nghĩa gì?... - hãy biết yêu quý bản thân, vì bạn 
chỉ có một cái thân thể này, một tâm trí này,... 
chẳng lẽ sống cả cuộc đời đem nó ra để làm rất 
nhiều chuyện nhưng lại không biết cách đối xử tốt 
với nó? Như vậy thì chẳng phải là ta đã quá nhẫn 
tâm với nó rồi hay sao?2?..... 

Khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi... trong công 
việc, trong cuộc sống... chúng ta cũng có rất nhiều 
cách để thư giãn, rèn luyện thân tâm... nhưng 
bạn phải biết rằng: "Những lúc như vậy thân tâm 
cần đến nhất là sự yên tĩnh, tĩnh lặng... (không 
làm, không nghĩ.. giống như nằm yên bất động, 
không mơ màng... như trong một giấc ngủ thật 


147 


Thuận theo tự nhiên 





ngon vậy)”, đừng lấy “những thứ còn động" để 
thư giãn, rèn luyện nhiều... vì nó vẫn còn bắt thân 
tâm hoạt động nữa, không phải thật sự cho nó 
nghỉ ngơi. 

Không làm, không nghĩ của thân tâm - để đưa 
nó đến sự viên mãn nhất thì chỉ có thiền định mới 
làm được, khi thiền định thì thân tâm được nhẹ 
nhàng, lắng đọng... mọi gân, cơ, khớp, lục phủ 
ngũ tạng, dây thần kinh, huyệt đạo, tâm trí,.. tất 
cả đều được hanh thông, khi ấy nó là điều kiện để 
cơ thể tiếp nhận được tỉnh khí của đất trời,... toàn 
thân như hòa quyện với hư không bao la, tâm trí 
sáng suốt không có phiền não,.. - đó là bạn đã 
biết cách đối xử tử tế, bao dung... với thân tâm 
của mình rồi đấy. 

Cách thiền định khái quát như sau: 

Bước ]: Bạn hãy chọn một nơi tĩnh lặng, 
riêng tư, không bị làm phiền bởi các thiết bị công 
nghệ, bởi người khác,... chỉ có một mình bạn ở đó 
và ngồi xuống với tư thế kiết già hoặc bán già,.... 
Có thể ngồi lên bồ đoàn dành cho việc ngồi 
thiền,... sao cho thoải mái nhất... 

Bước 2: Điều thân: Bạn hãy thỏ lỏng thân thể 
của mình, không gắng gượng, gồng ép chỗ nào, 
không dùng tâm niệm nào để điều khiển thân, hai 
mắt nhắm lại thì càng tốt, nếu nhiều tạp niệm thì 
có thể mở một phần ba....  - Điều tâm: Thẻ lỏng 


148 


Thuận theo tự nhiên 





tâm trí, không cố gắng nghĩ đến tâm niệm nào, 
không chạy theo hay suy diễn đến tâm niệm nòo, 
hãy buông xỏ tất cả vọng niệm... 

Bước 3: Vào thiền: Khi thân đã bất động, 
nghỉ ngơi... chúng ta làm nốt việc còn lại là để 
tâm cũng bất động, nghỉ ngơi... nữa là xong (Bạn 
thực hiện tối thiểu 15 đến 30 phút trở lên hàng 
ngày, lâu dần lên mỗi ngày... thì thân tâm sẽ 
càng được điều hòa, khỏe mạnh, nhẹ nhàng, hoạt 
bát, sáng suốt...). - Bạn có thể tìm kiếm một bài 
kệ nhỏ lúc vào thiền nào đó cho tâm thư giãn,... 
hay có thể là đọc một lần bài kinh bát nhã, hay 
chỉ đơn giản là niệm các danh hiệu của Phật, Bồ 
Tát... nào đó,... bất kì cách nào bạn thích miễn sao 
bạn được an tâm và thoải mái khi ngồi thiền. 

- — Bạn đầu bạn thực hiện phương pháp sổ tức 
(tức là đếm hơi thở). Bạn để tâm tỉnh giác, có thể 
trụ tâm vào một chỗ giữa hai chân mày, chóp 
mũi... (nếu mở mắt có thể trụ tâm vào một điểm 
gần phía trước...)... và bắt đầu đếm từ 1 cho tới 10 
(để thân tự động hít vào thở ra được một lần thì 
đếm 1T, hí vào thở ra đếm 2, nhớ là để thân tự 
động hít thở, không chủ động điều khiển...), đếm 
tới 10 lại quay về 1 đếm lại tới 10, nếu đếm quá 10 
hoặc đến lộn thì quay lại số T,... bạn cứ làm như 
vậy cho đến một ngày nào đó (tùy căn cơ từng 
người, có người 1 tuần, 1 tháng, 1 năm...) bạn 


149 


Thuận theo tự nhiên 





ngồi thiền đếm được từ 1 đến 10 mãi mà vẫn tỉnh 
giác được trong 1 đến 2 giờ mà không bị lẫn, tạp 
niệm vắng bặt... thì coi như là thành công, bạn 
chuyển sang giai đoạn hai là Tùy Tức,..... 

- __ lùy Tức (tức là theo dõi hơi thở), hơi thở vào 
biết hơi thở nó đang vào cơ thể, hơi thở ra biết nó 
đang đi ra... cứ như vậy (trụ tâm giống như trên), 
làm đến một hôm nào đó bạn đếm 1 đến 2.. 
tiếng không bị mất tỉnh giác trong việc theo dõi 
hơi thở, tạp niệm vắng bặt... thì coi như là thành 
công, bạn chuyển sang giai đoạn ba là Giác...... 

: Giác là không đếm và cũng không theo dõi 
hơi thở gì nữa, bạn chỉ cồn trụ tâm giống như 
trên và để tâm tỉnh giác, vọng niệm khởi lên thì cứ 
kệ nó, vẫn sống với tâm giác ấy. Lục tổ Huệ Năng 
dạy, “không sợ vọng khởi chỉ sợ giác chậm”..., bạn 
đừng sợ vọng niệm quá nhiều vì nhiều hay ít cũng 
không quan trọng, không cần để tâm, vẫn để tâm 
giác sáng là được. (Bạn cứ tu tập như vậy, đến khi 
Tánh Giác viên dung, toàn giác... chính là lúc bạn 
thành Phật đạo, thiền định là cách để đối tốt với 
thân tâm nhưng cũng là một cách để thành Phật, 
tốt quá rồi, tại sao không rèn luyện?),..... 

- Trong ba bước sổ tức, tùy tức, và giác... - 
không có bước nào quan trọng và tốt hơn bước 
nào cả, bạn có thể linh hoạt để thực hiện, không 
nhất thiết theo thứ tự, miễn là hợp với bạn là 


150 


Thuận theo tự nhiên 





được, nhưng bạn nên theo thứ tự ấy thì tốt nhất, 
nó giống như một cách để an tâm thôi vậy. 

- _ Lưu ý: trong quá trình hành thiền... dù có trải 
nghiệm được trạng thái nào hay thấy được điều 
gì vi diệu... thì chúng cũng đều là giả tướng, đừng 
lấy nó làm thích thú, kiêu ngạo, hay chứng đắc 
linh tinh gì cả.. mà mất ởđi sự tỉnh giác, mất đi 
tâm bình thường là đạo,.... nhà thiền có câu trong 
khi hành thiền là “gặp Phật giết Phật, gặp ma giết 
ma"...bạn phải hiểu cho sâu sắc kẻo vào lưới tà, 
nếu định công không đủ thì thường xuyên đọc 
sách Thánh Hiền, nghe giảng Phật Pháp... gặp gõ 
thiện tri thức, thầy xuất gia tu thiền (như có thể 
lên hệ thống Thiền Viện Trúc Lâm... để tham khảo 
các thầy, dòng Thiền Trúc Lâm được thừa hưởng 
hết tinh hoa của thiền thanh tịnh từ thời Đức Phật 
truyền cho vị tổ đầu tiên là ngài Ca Diếp,..) để 
tham vấn,... chớ tự mình đi khi chưa đủ công phu, 
hiểu biết... mà dễ nhầm đường lạc lối,..... 

- _ Khi thiền xong bạn vẫn ngồi im và hồi hướng 
công đức tọa thiền bằng bài kệ nhỏ nào đó, hoặc 
đọc một lần bài kinh bát nhã, hoặc niệm Phật, Bồ 
Tát... cho tất cả chúng sinh.... Giả như, đọc bài kệ 
sau: “Nguyện đem công đức này, hồi hướng khắp 
tất cả, đệ tử và chúng sinh, đều trọn thành Phật 
đạo”... rồi xả thiền bằng cách khởi động nhẹ lại 
thân thể, xoa bóp thân thể theo phương pháp 


Thuận theo tự nhiên 





tham khỏảo,... và đi lại nhẹ nhàng, hít thở không 
khí trong lành... .. 


Thiền... là cách chúng ta đối tốt với thân tâm, dành 
cho thân tâm một tình yêu lớn lao,... từ đó mở rộng sự 
chân thật ấy ra khắp mọi người cho đến muôn loài vạn 
vật, phát triển lòng từ bi rộng khắp... - như vậy cuộc 
sống của chúng ta sẽ tràn ngập sức sống, hạnh phúc... 
sẽ vượt qua mọi gian nan vất vả... của cuộc đời,.. - khi 
đó bạn tự nhiên sẽ là một tấm gương tốt để người người 
kính yêu và noi theo rồi,..... 











152 


Thuận theo tự nhiên 


CHƯƠNG Z7: 
TRUYỆN NHỎ SƯU TÂM 





*.. Câu truyện thứ nhất: 

Có một ông vua rất thích săn bắn, một hôm nọ 
vua đã cải trang vị hành cùng với ông tể tướng 
trong triều,.... Ông Tể Tướng này có một câu nói 
cứa miệng lò "thuận theo tự nhiên là một loại 
phúc”... . 

Hai người vào rừng và bắn chết một con báo 
hoa,.... vua bèn xuống lấy báo thì ai ngờ nó vẫn 
còn sống và cắn đứt ngón tay út,... Vua buồn rồi 
gọi tể tướng đến uống rượu.... tể tướng cười và 
nói rằng: "Đại vương hãy nghĩ thoáng một chút..., 
thuận theo tự nhiên là một loại phúc, chưa chắc 
nó là sự việc xấu....,..... 

Vua nge xong rất tức giận và nói: “chẳng lẽ ta 
nhốt ngươi vào ngục ngươi vẫn cho là phúc à?.,... 


Vị tể tướng không những không sợ lại còn vẫn 
cười nói: “nếu thật thì thần vẫn tin đó là phúc”,..... 

Vua lại thêm phần bực tức liền sai lính nhốt 
vào ngục.... sau một tháng vết thương lành lại 
vua lại đi săn, khi vào sâu trong rừng thì gặp một 
nhóm thổ dân, họ bắt vua về đúng đến ngày họ 


lESK] 


Thuận theo tự nhiên 





cần vật hiến tế để dâng lên nữ thần mặt trăng,..., 
họ quyết định thiêu sống vua,.. . Khi chuẩn vị 
thiêu thì vị thầy cúng nhìn thấy ngón út của vua 
không lành lặn, nếu dùng vật này hiến tế thì nữ 
thần sẽ quở trách,.... thế là vua thoát nạn, được 
401501711575 

Vua vui mừng khôn xiết quay về cung ra lệnh 
thả tể tướng, kêu ông ta lên hầu vua uống 
rượu,..., vừa gặp đã nói với tể tướng: “nhà ngươi 
nói đúng, quả không sai chút nào, thuận theo tự 
nhiên là phúc thật, nếu con báo không cắn đứt 
tay trẫm thì hôm nay trẫm đã bị lũ thổ dân kia 
thiêu sống rồi còn đâu,.... Nhưng ngươi cũng bị 
nhốt một tháng trong ngục thì giải thích thế 
nào?..... 

Tể tướng vẫn cười nói điềm nhiên, nếu thần 
không bị nhốt thì thần vẫn sẽ đi săn với ngài tiếp, 
khi thổ dân bắt cả hai về nếu không thiêu được 
ngài thì họ sẽ lôi thần ra thiêu thôi, nay thần vẫn 
được bình an thì đó cũng là phúc của thần vậy, 
đúng không"... 

Lần này thì vua đã cười sảng khoái, và nói: 
nhà ngươi đúng là kì tài, xứng đáng làm tế 
tướng của trẫm, nào chúng ta cùng uống rượu... 


Trong cuộc sống mỗi chúng ta cũng vậy, sự 
việc tốt thì vui, sự việc xấu thì buồn bã..., nhưng kì 


154 


Thuận theo tự nhiên 





thực chúng có sự tương hỗ, bổ trợ cho nhau, 
trong phúc có họa, trong họa có phúc, sự việc tốt 
chưa chắc đã tốt, sự việc xấu chưa chắc đã xấu..., 
chỉ cần trong lòng không có khuất tất thì cứ để 
mọi sự tự nhiên diễn ra, không phải lo nghĩ gì cả, 
trời đất tự đã có an bài... 





vwW. (hienltuong36(00.com 


155 


Thuận theo tự nhiên 





*.. Câu chuyện thứ hai: 

Thời Bắc Tống Trung Hoa có người tên là Thái 
Tương, ông là một vị quan, cũng là nhà văn, nhà 
thư pháp nồi tiếng,.. . Ông có một bộ râu rất 
rậm, rất đẹp... nên mọi người thường gọi ông là 
Tnỹ nhiêm công,.... 

Vua Tống Nhân Tông rất thích bộ râu của Thái 
Tương nên có một lần hỏi đùa ông rằng: "Không 
biết ban đêm khi ái khanh đi ngủ, chòm râu này 
đặt ở trong hay ở ngoài chăn”... Thái Tương 
nghe thấy câu hỏi này thì giật mình, ngơ ngác... vì 
chính ông cũng chưa bao giờ để ý đến điều đó... — 
cho nên ông không trả lời được câu hỏi của vud,... 


Đêm hôm đó về nhà đi ngủ, ông hết đặt chòm 
râu ra ngoài chăn rồi lại cho vào trong chăn, đặt 
ra rồi lại đặt vào nhiều lồn.... Cuối cùng cả đêm 
không biết nên đặt ở trong hay ở ngoài cho thích 
hợp nhất,.... Sau này ông mới chợt hiểu ra... đó là 
lúc bình thường cơ bản không cần để ý làm gì cả, 
râu ở bên trong chăn hay ở bên ngoài chăn 
chẳng phải cũng như nhau hay sao, cứ để nó 
thuận theo tự nhiên là tốt nhất... .. 

Việc ăn uống ngủ nghỉ.. thế nào là việc hết sức 
tự nhiên, vậy tại sao trong lòng lại sinh phiền não, 
gượng ép... làm gì? để rồi đánh mất äi lẽ tự nhiên 
đó?.... Nếu mọi chuyện trong cuộc sống có thể 


156 


Thuận theo tự nhiên 





đối đãi với nó bằng một tâm thái bình thản, điềm 
nhiên, hư tĩnh... thì có phải tốt hơn nhiều hay 
sao?, có phải chúng ta đã lãng phí thời gian để 
bận lòng vì những thứ không cần thiết?,..... 





157 


Thuận theo tự nhiên 





*. Câu chuyện thứ bơ: 

Có một con chuột hay chạy tới nhà phú ông ăn 
thóc...... 

Mùa lúa năm nay đã thu hoạch, và đến tối nó 
quyết định tới ăn, nhưng nó không ngờ là năm 
nay thân hình nó to hơn năm ngoái rồi, cái lỗ nó 
hay chui không chui vừa được nữa, nó bèn nhịn 
một tuần để cơ thể gầy đi, sau một tuần nó đúng 
là gầy đi và chui vào được...... 

Khi tìm tới thùng thóc nó ăn no nê, xong rồi thì 
lo chạy về, và nó lại phải qua cái lỗ đó, mà vừa 
ăn no, cái bụng phình ra không tài nào chui lọt, 
đành phải tìm chỗ ẩn thân một tuần nữa để cái 
bụng xẹp xuống mà chui ra, sau một tuần bụng 
xẹp và nó chui ra được... .. 

Đến cuối cùng mất hai tuần mà chẳng thu 
hoạch được gì cỏ, thân thể lại tiều tụy đi nếu có 
thể biết thuận theo tự nhiên thì đã chẳng phải trải 
qua những ngày chờ đợi vô nghĩa đấy, dành sức 
để tìm thức ăn khác có phải tốt hơn không?..... 

Trong cuộc sống mỗi chúng ta cũng vậy, đôi 
khi cứ chờ đợi mãi để điều tuyệt vời nào đó có thể 
xảy ra, nhưng vô tình lại tiêu hao đi những tháng 
ngày quý giá được sống trên đời,... chẳng biết 
thưởng thức hoa thơm, cỏ dại,... biết hạnh phúc 
kì thực rất đơn giản và nằm trong những điều bé 
nhỏ,..... 


158 





Thuận theo tự nhiên 





159 


Thuận theo tự nhiên 





*.. Câu chuyện thứ tư: 

Một kẻ lang thang đi vào chùa, thấy Bồ Tát 
ngồi trên Đài Sen nhận cúng bái của mọi người... 
thì vô cùng ngưỡng mộ,.... 

Kẻ lang thang nảy sinh ý nghĩ hay là mình làm 
giống Bồ Tát... và đề nghị với Bồ Tát...: Con có thể 
đổi chỗ ngồi với Bồ Tát một ngày không”... 

Bồ Tát trả lời Không thể được. Như vậy là bất 
kính và con cũng không làm được... . Con hãy 
đứng bên cạnh và quan sát, chỉ cần con không 
mở miệng thì sẽ không ai nhìn thấy con hết,..... 

Kẻ lang thang đứng cạnh đài sen của Bồ Tát. 
Trước mắt của anh ta là cả ngày náo loạn, ồn 
ào..., người đến phần lớn là cầu điều này cầu điều 
kia... cho bản thân,.... Anh ta vẫn cố gắng chịu 
đựng trước sau không mở miệng,.... 

Mấy ngày sau, một người giàu có đến trước 
tượng Bồ Tát cầu xin: Cầu Bồ Tát ban cho con 
một đức tính tốt,... Nói xong ông ta dập đầu 
đứng dậy, nhưng ví tiền lại bị rớt xuống mặt đất. 
Kẻ lang thang vừa muốn mở miệng nhắc nhở, 
nhưng kịp nhớ đến điều kiện của Bồ Tát nên 
ngừng lại, không nói nữa. 

sau khi người giàu có đi ra, thì có một người 
nghèo bước vào. Người nghèo nói: Cầu xin Bồ Tát 
ban cho con ít tiền. Người nhà con lâm bệnh 
nặng, đang rất cần tiền g,... Cầu xong ông ta 


160 


Thuận theo tự nhiên 





dập đầu, đứng dậy và nhìn thấy một túi tiền rơi 
trên mặt đất. Người nghèo khổ thốt lên: Bồ Tát 
quả thật hiển linh rồi,... Người nghèo khổ cầm 
túi tiền bước đi. Kẻ lang thang muốn mở miệng 
nói không phỏi hiển linh, đó là đồ người ta đánh 
rơi, nhưng anh ta lại nhớ đến điều kiện của Bồ 
Tát nên cũng kịp ngậm miệng lại, không nói nữa. 

Lúc này, một người ngư dân đi vào. Người ngư 
dân cầu xin: Cầu Bồ Tát ban cho con bình an, ra 
biển không gặp sóng gió. Người ngư dân dập 
đầu, đứng dậy, ông vừa muốn đi, lại bị người giàu 
có vừa quay trở lại níu áo. Người giàu có cho 
rằng người ngư dân đã lấy túi tiền của mình, mà 
ngư dân thì cảm thấy bị oan uổng không cách 
nào chịu đựng nổi. Vì túi tiền, hai người đánh 
nhau túi bụi,.... 

Kẻ lang thang đến lúc này đã không thể nhịn 
được nữa, anh ta liền hô to: Dừng tay..., rồi đem 
sự việc nói ra. Tranh chấp nhờ đó mà được yên. 
Khi chuyện qua tồi... Bồ Tát mới nói: Con cảm 
thấy làm vậy là đúng chăng? Con hãy tiếp tục đi 
làm kẻ lang thang ởi, ta đã nói với con là con 
không làm được rồi,.... Con tự cho mình rất công 
bằng, nhưng người nghèo vì vậy mà không có 
tiền cứu chữa người thân, người giàu không có cơ 
hội tu đức hạnh, còn người ngư dân lần này ra 
biển gặp sóng gió chôn thân dưới đáy biển,... . 


Thuận theo tự nhiên 





Nếu con không mở miệng, mạng sống người nhà 
kẻ nghèo kia được cứu, người giàu tốn chút tiền 
nhưng sẽ tu được tâm tích được đức, ngư dân 
cũng vì dây dưa kéo dài thời gian mà không có 
cách nào lên thuyền,..... 

Kẻ lang thang im lặng, thất thần hồi lâu, dập 
đầu trước Bồ Tát và lui ra... Thầm nghĩ, thuận 
theo tự nhiên lại chẳng làm gì à, cứ để mọi việc 
diễn ra thế sao?,..... 

Đó là người không hiểu được tự nhiên, không 
hiểu được đại đạo,... vốn dĩ nhật nguyệt tỉnh tú... 
xoay vần có ngày có đêm... thì vạn vật mới sinh 
trưởng,... mọi chuyện trên đời đều có sắp đặt, 
diễn biến... một cách kín kẽ, công bằng... của 
nhân quả họa phước trong mỗi chúng sinh,..., nếu 
có thể nhìn thấu thì tự sẽ không can thiệp, vì Bồ 
Tát nhì thấu nên lặng im, vì kẻ lang thang mê 
mờ nên can thiệp,.. . Đối với mọi sự trong cuộc 
sống mỗi người đã có được sự thản nhiên đó hay 
chưa? Hay còn vồ vập, tự cho mình hiểu biết sâu 
xa và can thiệp vào chuyện của người khác, của 
xã hội?.. cuối cùng thành ra bản thân phiền não, 
còn xã hội thì chẳng được thái bình?... Phật, Bồ 
lát.. chính là đại diện cho tính tự nhiên mà 
chúng ta chưa hiểu được chưa thuận theo 
được..... 


162 





Thuận theo tự nhiên 





163 


Thuán theo tự nhiên 








Các con à...! Trong trời đất có bốn mùa luân chuyển, 
có nhật nguyệt tuần hoàn,.... Đối với chúng sinh vạn vật 
đều có sinh già bệnh chết... - đó là lẽ tự nhiên của đất 
trời, của nhân quả, của sinh diệt vô thường.... Các con 
thay vì phải khổ tâm với mọi sự... thì chỉ bằng thuận 
theo tự nhiên, sống với tánh đức, thân tâm thường 
được thanh tịnh... mà an vui ở đời, đó cũng là sự tu tập 
để hướng đến sự giác ngộ và giải thoát, khế hợp với đại 
tự nhiên, với chân tâm, tự tánh... với bản thể, bản 
nguyên... của vũ trụ bao la...! 


164 


Thuận theo tự nhiên 





„.HẾT... 


165 


Thuận theo tự nhiên 





Lời nhăn nhủ của tác giải 


Quý đọc giả có thể chia sẻ 
file sách hoặc 1m tặng... tác 
phẩm này cho bất kì ai mà 
đọc giả yêu mến! 

Mọi cá nhân, tổ chức... 
nếu cần dùng lời của Bạch 
Mã để sử dụng uào bất kì 
công uiệc gì có lợi ích cho 
mình, cho đất nước, cho xã 
hội... xin hấu tùu ý sử dụng 
- Bạch Mã không giữ cho 
riêng Trình! 

Ngoài cuốn sách nhỏ nàu, Bạch Mã còn uiết bộ sách: 
“Những điểm đến của nhận thức”. Để lấu File PDF uà 
bìn sách - các bạn có thể gõ oào công cụ tìm kiếm 
[Google] từ khóa: [những điểm đến của nhận thức], có 
nhiều trang mạns đã đăng tải lên. Đầụ đu nhất là trang 
http:lIuuut0.chuaadida.comithu-olen-sach/ rồi gõ 0uào ô 
[Nhập sách cầm tìm] từ khóa [những điểm đến của nhận 
thức] tất cả các tập đều hiện lên. 


ỳ 
^M MÔ BỒN GI THÍCH €A MÂ 1! NỊ ĐEIÂ T 





166 


Thuận theo tự nhiên 





I F “hiến brất hoa Sex #sw VÉ Lâu sẽ bes Mỹ Lân, 


“ủy cế ghái tà it ĐỨC PHẢ” Trf0n CÁ 
C, 1MẪUMI ứng” 


ụ- hớc Thế Tên Màu Mi (6 bắc đ mi biêu 
ớ €ủ 


'"hững điềm đín c¿a. 
hận thức tập š 


'Mbums Daảen ĐIỂU. ~ : 
=—-.-.-.. ĐẠI LỄ VÀ LAN TAI Bể lửt nh Kỳ 
( CHÙA A84 ĐÀPL Hàng Thứng của 


Bìng 
ZAt3(2S62014| Tăng DoänPhấi - Quốc Yế Danme 


l s&:ÍSh lới 


TH Bom tr “Đạ!LỄ Phát Sên: 
Chàm Vvx® Phu Pí 
Ta Lm Bone Ngũ PL 230 mmắv? 30- 2803 0L2013 





Hoặc các bạn sọi cho Bạch Mã theo SDT + ZALO: 
0933.03.6600 Bạch Mã sẽ gửi File cho các bạn tự làm, 
hoặc Bạch Mã sẽ nhờ chỗ làm sách giá rẻ mà Bạch Mã 
quen biết, họ sẽ làm uà sửi phát nhanh cho các bạn Bộ 
Sách Toàn Tập đầu đủ này, có bao sồm cả cuốn Trời Đất 
Sắp XếJ, uà cuốn Thuận Theo Tự Nhiên ! 


Trân trọng Œ cảm ơn! 
Adidaphat! 


167 


Thuận theo tự nhiên 





Thuận theo tự nhiên 








169 


Thuận theo tự nhiên 





GHI CHÚ 


Thuận theo tự nhiên 





171 


Thuận theo tự nhiên 





BẠCH MÃ CHÚC BẠN 
LUÔN BÌNH AN VÀ HẠNH PHÚC 


Ngày hoàn thành: 21/7/2021 - Thành Phố Đà Nẵng 


172 


